Tôn Thân (Chủ biên) 

Phạm Gia Đức - Phạm Đức Quang 


BÀI TẠP , 

TOAN 




NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 





TÔN THÂN (Chủ biên) - PHẠM GIA ĐỨC - PHẠM Đức QUANG 


Bài tập 

TOẢri 6 

TẬP HAI 

(Tái bản lẩn thứ chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



Bản quyển thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Viêt Nam 


01 - 201 l/CXB/749 - 1235/GD 


Mã số: 2B604T1 




LỜI NÓI ĐẦƯ 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại nhừng hỉộu quả thiết thực. Bộ 
sách đã là một tài liêu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
trong việc soạn giảng, gỉúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện kĩ 
năng, qua đó củng cô dược kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
giải toán, tảng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư duy toán học. 

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cổ giáo và 
các em học sinh, chúng tôi tiến hành chình lí và bổ sung bộ sách bàí tập 
hiện có theo hướng tạo nhiéu cơ hội hơn nữa dể các em học sính được 
củng cố kiến thức toán học cơ bản. được rèn luyện kĩ năng theo Chuẩn 
kiến thức, kĩ nãng trong Chương trinh Giáo đạc phổ thống được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ờ 
mỗi "xoắn 1 ' (§), cuối mỏi chương sẽ có thèm phần Bài tập bỡ sung. 
Trong phần này, có thể có các cáu hói trắc nghiệm khách quan dẻ các 
em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nảm vững kiến thức của minh. 
Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng được bổ sung 
nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các em học sinh tập 
dượt vân dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. Bộ sách 
cung được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh khá, giỏi. 
Những bài tạp này được đánh dấu Bén cạnh đó, các tác giả 
cũng chu ý chỉnh sùa cách diễn đạt ở một sô chỗ cho thích hợp và dể 
hiểu hơn. 


3 



Chúng tối hí vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc 
nâng cao chất lượng dạy và học mồn Toán ờ các trường THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của các đổi tượng học sinh 
khác nhau. 

Mặc dù dă có nhiều cô gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cùa các thầy, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng 10 năm 2009 
CÁC TÁC GIẢ 




Phần SỐ HỌC_ 

Chương /// - PHẢN số 

ĐỂ BÀI 

§1. Mơ rộng khái niệm phân sô 

1. Hay biểu diễn bàng phần tổ màu : 

1 t 2 
a) -- cua hinh vuftng ; b) -7 của hinh chữ nhật 


Phần tổ mâu trong cầc hình vc sau biểu diỗn các phân số nào 










3. 


Viết các phân số sau : 

a) Ba phần năm ; b) Ảm hai phàn bảy ; 

c) Mười hai phần mười bảy ; d) Mười một phần nám. 

4. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số : 

a) (-3): 5 ; b) (-2): (-7); 

c) 2 : (“11); d) X chia cho 5 (xe Z). 

5. Dùng cả hai số X và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần 
(x, y e z, X, y * 0). 

6 . Biểu thí các số sau đây dưới dạng phân số với đom vi là : 

a) Mét: 23cm ; 47mm ; 

b) Mét vuông : 7dm 2 ; lOlcm 2 . 

7. Viết tập hợp A các số nguyên X, biết*rằng : 

-28 ^ ^ -21 
—7 < X < —r 

4 7 

4 

8 . Cho biểu thúc B - —— với n là sô nguyên. 

n - 3 

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số ? 

b) Tìm phân số B, biết n = 0 ; n=10; n = - 2. 


Bài tập bổ sung 

1-1. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số : 
3,15 . _ 15_ . 5 . 

2,17 ; ( } 0 ; 


(A)-- 


(B) 


(D) 


-4' 


Hãy chọn câu trả lời đúng. 

42 24 

1.2* Số nguyên X thoả mãn điều kiện < X < —— là : 

7 6 

(A) -5 ; (B) -4 : (C)-6; (D)-m 

Hãy chọn đáp số đúng. 

1.3. Cho phân số A = — với n là sổ tự nhiên. Phân số A bằng bao nhiêu nếu 

n - 3 

n - 14 ; n = 5 ; n = 3. 

1.4. Cho tập hợp M = (2 ; 3 ; 4}. Viết tập họrp p các phân số có tử và mẫu thuộc 
M, trong đó tử khác mẫu. 


6 



1.5. Tim các số tự nhiên n sao cho các phân sô sau có giá trị là số nguyên : 


1,6. Cho A = (-3 ; 0 ; 7}. Hãy viết tất cả các phân số ^ với a, b e A. 

b 


§2. Phần số bằng nhau 

9, Tim các số nguyên X, y, biết: 

* X __6 

aì 5 -10 ; 

10. Đièn sô thích hợp vào ô vuông : 


3 -33 

b) £ = -ẺỂ 

y 77 


í = □; b, 4 .£. c,ạ=± 

4 20 ^ rn Q 'ỈA 


4 20 5 □ 9 36 

11 . Viết các phân số sau đày dưới dang phân số có máu dương : 

-52 _4 _5 

-71 ; -17 ; -29 ; -33 k 

12. Lập các cặp phân số băng nhau từ đẳng thức : 

2.36 = 8.9. 

13. Lập các cặp phàn số băng nhau từ đẳng thức : 

(-2). (-14) = 4.7. 

14. Tim các số nguyẾn X, y, biết: 


d) n = Jr 


X 4 X 2 

^ 7 ; b) 7- = í • 

3 y y 7 

15. Tìm các số nguyên X, y, z, biết: 

-4 _ X _ -7 _ z 

”~8 ~ ^ĩõ - ~~ỹ “ ^24 ‘ 

16. Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau : 

2; 4; 8; 16; 32. 

Bàì tập bổ sung 

2.1. Phân số bằng phân số —^ là : 


<A>£; 

24 


(B) J ; 


Hây chọn đáp số đúng. 


7 



2.2. Các cặp phân sô bằng nhau là : 


2.4. 

§3. 

17. 

18. 


, 1X -3 -4 

(A) vầ -~ 
4 3 

3-3 
(C) ệ và ^ ; 


(B) vã £ ; 
3 9 

(D) I và . 
8 -40 


Hãy chọn câu trả lờỉ đúng. 

2.3. Tim các số nguyên X và y, biết: 
—2 y v 

—- = -=7 và X < 0 < y. 
X 3 


Tìm các số nguyên X và y, biết: 

——- = — và X - y = 4. 
y-2 2 

Tính chất cơ bản của phân sô 

Đièn số thích hợp vào ô vưòng : 

Q = Q = D 

-2 3 -5 

Điẻn sô thích hợp vào ô vuông : 

: 4 


□ 


□ *' 


.2 


a) 


-4 

T 


□ 

□ 


b) _ = 


= □ 


c) 


: 4 

-16 = □ 
24 □ 

: 4 


19. 

20 . 

21 . 


. 2 
•'-M 

d) ỉ= * 

4 D 

Khi nào thì một phân số có thề viết dưới dạng một số nguyên ? 

Một vòi nưức chảy 3 giờ thi đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 giờ ; 59 phút ; 
127 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ? 

Trên hành tinh của chúng Ia y đại duxmg nào lớn nhất ? 

Em hăy điền các số thích hợp vào ô vuông để có đẳng thức đúng. Sau đó, 
viết các chử tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em 
sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên. 


8 



B. 

4 

_ □ 

I. 

6 



"7 

28 

13 

-26 

N. 

-5 

_ □ 

T. 

7 

28 

13 

39 

21 

■ □ 

u. 

4 

20 

0. 

5 

15 

11 

= □ 

25 

" □ 

H. 

J_ 

_ □ 

A. 

5 

- □ 


5 

55 


8 

40 

G. 

-3 

-15 

D. 

4 

20 

17 

= □ 

16 

" □ 


T 


84 11 25 -12 16 -12 -15 11 80 55 75 -15 85 


22/ Cho biẻu thúc A = —— ■ 
n-2 

a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. 

b) Tìm các số nguyên n để A là một số nguyên. 

23/ Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau : 

^ -21 -39 Lx -1717 -171717 

a) —-7 = —77 ; b) ‘~' = 777777 ■ 

28 52 2323 232323 


24. Có thể có phàn số (a, b e z, b * 0) sao cho : 


a a.m _ 

7- = 7 —— (m y n 6 z ; m. n * 0 và m * n) hay không ? 
b b.n 


Bài tập bổ sung 


^ -3 


3.1. Phàn số có mẫu duơng và không bằng phân số -ệ là : 


(A) 


14 


(B)^; 

35 


(C) ; 

63 


(D) 

28 


Hãy chọn đáp số đúng. 


2-BÀI TẬP TOÁN 6/2 <OT) 


9 




3*2. Phún số có tử là 2, lán hơn 4- vù nhỏ hơn — là : 

9 8 

2 2 2 _ 2 
(A) 4 ; (B) -=■ ; -=- ; (D) 

9 8 17 10 

Hây chọn đáp số đúng. 

3.3. Cho ba phân số — ; ~ ; — 

-2 -3 -4 

a) Viết ba phân sô theo thứ tự bằng các phân số trên và có mẫu là những số 
dương. 

b) Viết ba phân số theo thứ tự bàng các phân số trên và co mẫu là những số 
dương giống nhau. 

3.4. * Dùng tính chất cơ bản của phân số hãy giải thích vì sao các phân số sau đây 

bằng nhau : 

^ 36 42 LX 123 123123 

a) 4- = —4 ; b) 444 = „ . 

84 98 237 237237 


§4. Rút gọn phân số 

25. Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản : 


Một tù sách có 1400 cuốn, ưong số đò có 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn 
sách vãn học, 108 cuán sách ngoại ngữ, 35 cuốn sách tin học, còn lại là 
truyện tranh. Hỏi mỏi loại sách trên chiếm bao nhiêu phần của tổng số sách ? 
Rút gọn : 

. 4.7 _ 3.21 % 2.5.13 


9.6-9.3 17.5-17 .49 + 7.49 

18 3-20 49 

28. Viết các sò đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể): 

a) 30 phút; b) 25 phút; c) 100 phút. 

29. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giàn) : 

a) 45dm 2 ; b) 300cm~ ; c) 57500mm 2 . 

30. Bạn Lan thường ngu 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm mấy 
phần của ngày ? 


10 



31. Một bể n ước cố dưng tích 5000 lít. Ngưửi ta đả bơm 3500 lít nước vào bể. 
Hỏi lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bễ bằng mấy phần của dung tích bể ? 

32. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phàn số sau đây : 

8 -35 88 -12 11 -5 


33. Trong các phàn số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại : 
15 -6 21 -21 14 -24 6 


34. Tim tất cả các phản số bằng phàn số ^ và có mẫu là số tự nhiên nhỏ 
hơn 19. 

35. Tìm các số nguyên X. sao cho : 


36. Rút gọn : 

_ 4116-14 
” 10290 - 35 


2929- 101 
2.1919 + 404 


37. Bạn Minh đa tim ra một cách "rút gọn” phân số rất đơn giản. Này nhé : 

16 _ ự _J[ _ 26_M_2 

64 JỔ4 - 4 65 ~ Jấ5 - 5 

("Rút gọn" cho 6). 

_Ị9_ 

95 ^5 ~ 5 98 _ ^8 _ 8 _ 2 

("Rút gọn" cho 9). 

Em hăy kiềm tra xem các kết quả tìm được có đúng khàng ? 

Em có thể áp dụng "phương pháp" này để rút gọn các phân số có dạng 

~ hay không ? 
bc 

38. Bạn Việt đa tìm ra một vài phân s<5 cỏ tính chất đăc biệt sau đây. Chẳng hạn 

' 12 . - , _ , , A _ ' , r / 

phân sô — , nếu đoi chỗ các chữ sô ở tử cung như ờ mâu thì ta được phán 

21 , 12 21 . 13 , V _^_ _ __■1 . «_ 

sô — và ta có —- = — * Phân số TT cũng có tính chất này. Em thư kièm 
63 36 63 26 

Ưa xem. Em có tìm được hai phân số khác cùng có tính chất như 
vậy không ? 


11 



39, * Chứng tỏ rằng —— là phân số tối giản (n e N). 

30n + 2 

23 

40. * Cộng cả tử và mẫu cùa phân số ^ vơi cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn. 

ta được — ’ Tim số n. 

4 

Bàì tập bo sung 

4.1. Phân số nào dưứì đây là phân số tối giần ? 

<A)ỊH; (OM; «0,111. 

300 634 417 143 

Hãy chọn đáp số đúng. 

4.2, Phân số nào dưới đây không ỉà phân số tối giản *? 

, A 8 /ri 28 " 176 /rXi 17 

(A) 77 ; (B) 77 ; (C) 7777 ; (D) 77, 

81 91 177 35 

Hăy chọn đáp số đúng. 

w '.. _ -21 

4.3. Viết tập hợp A các phản sô bằng phân sô 7 ^-. 

15 

4.4, * Viết tập họp B các phân số bằng ^ mà từ và mằu là các số tự nhiên có hai 

chữ số. 


4.5.* Cho phân số A : 


n - 3 

Tìm n để A là phân số tối giàn. 


(n € z ; n * 3). 


§5. Quy đồng mẫu nhìểu phân số 

41. Tim mẫu chung nhô nhất của các phân số sau : 


1 -2 

a) — va —— ; 
5 7 


b, ị é ± : 

5 25 3 


5 -3 -2 7 

c ) TT' —7“ —' — • 

12 8 3 24 


42. Viết các phân số sau đày dưới dạng phán số có mẫu là 36 : 

-1 2 -1 6 -3 10 -5 


43. V ìết các số sau dưới dạng phân số có mãu là 12 

-3 


12 



44. 


45. 


46. 


47. 


Rút gọn rồi quy đồng mảu các phân số sau : 


3.4 + 3.7 , 

6. 

9-2.17 

6.5+9 

63 

.3-119 


So sánh các phàn sô' sau rồi nèu nhận xéi 



12 1212 

a) — va —— ; 

23 2323 

-3434 

4141 

. -34 

và - 

41 

Quy đồng mẫu các phân số : 



17 , -9 

a) — và — ; 

320 80 

b) — và 

10 

1 

33 ; 

-5 3 9 

c) —> —< — ; 

14 20 70 

d)i^ 

42 28 

-55 

132 * 


y 3 2 , 

Khi so sánh haì phăn số ^ và hai bạn Liên và Oanh đều đi đèn kết quả là 

3 2 .. 

3 lớn hem — nhưng mỗi người giàí thích một khác. Liên cho rang : "Khi 
7 5 5 5 * 

..,,. . _ 3 15 i : 2 14 . 15 _ 14 _ 3 . . . 

quy đổng mâu thi — = — và — = — mà — lem hơn nên — lớn hơn 
7 35 5 35 35 35 7 

2 M , 3 2 

—Còn Oanh lại giải thích : ” — lớn hơn — vì 3 lem hơn 2 và 7 lớn hơn 5". 

5 7 5 


Theo em, bạn nào giãi thích đúng ? Vì sao ? 

48.* Tìm phán số có mau bàng 7, biết ràng khi cộng tử với 16, nhân mẫu với 5 thì 
giá Ưị cúa phán sổ đỏ khồng thay đổi. 


Bài tập bỡ sung 

13 21 ^ , 

5.1. Cho các phàn số L- và r_. Trong các khảng định sau, kháng định nào 

28 50 

đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Mẫu chung của hai phân số đủ cho Ui 100 ; 

b) Mẫu chung của hai phân số đa cho la 700 ; 

c) Mảu chung của hai phân số đa cho là 140 ; 
ti) Mảu chung của hai phán số đa cho là 1400. 

5.2. Trong các khẳng định sau, khảng định nào đúng ? 

a) Các phân sô 4 và % có thế quy đồng mẫu thành — và 

57 * 10 7 


13 



1 5 2 - 10 25 12 

b) Các phân số 7 , - có thẻ quy đồng mẫu thành 4—> -Ị -4 

3 6 5 4 7 * 30 30 30 

2 7 11 ^_, _ . 18 70 255 

c) Các phân số — , — , — có thê quy đòng mau thành ——4 ——, —-. 

25 15 6 150 150 150 

5.3. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau : 


A = 


3469 - 54 
6938 - 108 


B = 


2468 - 98 
3702 - 147' 


5.4. * 


5.5. 


Rdt gọn rồi quy đồng mẫu các phân sô sau : 

1010 _ L.2.3 +2.4.6+ 3.6.9+ 5.10.15 


c = 


1008.8-994 


D = 


1.3.6 + 2.6.12 + 3.9.18 + 5.15.30 


^ -__ _ . . 2x -9 39 

Tim sô nguycn X. biêt rủne —— — = 

240 80 


-1 ^ ^ ^ - 
0 ) —r<—-< — < — < 

2 24 12 8 


§6. So sánh phân số 

49. Điền số thích họp vào chỗ trống : 

-12 ... ... ... -8 

a) —1 < — < — < — < -3 ; 

17 17 17 17 17 

... t 1 4 

50. a) Thời gian nào dài hon : ị giờ hay — giờ ? 

B 3 v . 2 3 

b) Đoạn thắng nào ngắn hom : — mét hay — mét ? 

6 7 

c) Khối lượng nào lớn hom : ^ kilôgam hay — kilôgam ? 


51. So sánh các phàn sỏ : 

5 , 
8 ; 


5 5+10 

a) ’ — 

24 24 


52. So sánh các phân số sau : 

_ 14 ^ 60 
a) — và — ; 

21 72 

53. So sánh các phân số sau : 

^ 17 ..X 17 . 

200 314 


11 




6 + 9 
6.9 ’ 


2 

3 


^ 38 . , 129 

61 —- và ——- 
133 344 


22 

6) 77 và 77 : 

54 37 


141 . 159 
c) —TT và —— 
893 901 


14 



54. Cho hình vuông gồm 9 ô. Hây sắp xếp các phân số sau đày vào các ô trống 
sao cho trong inổi hàng các phân số táng dần từ trái sang phài và trong mỗi 
cột, các phân số tăng dần từ trên xuống dưới : 

9 -25 20 42 30 14 -13 

19 * 19 ' 19' 19 19 ' 19* 19 




10 

19 




-7 

ũ 




55. Cùng yêu cầu nhu hài 54 với các phần sồ : 

M -_2 Ị -2 -1 J 

3 ' 5 15 ố' -5 lo’ 15 




3 

10 




-1 

15 




_3 _2 

56/ Cho hai phán số —7 và —7* Chỉ cằn so sánh hai tích (-3) . 5 và 8 . {-2), ta 
K 8 5 

v -3 -2 

củng có thể kết luận được rằng —^ > — 7 * Em có thể giải thích được khống ? 

8 5 

Hày phất biểu và chứng minh cho trường họp tổng quát khi so sánh hai phân số 

và 4 ta, b, c, d E z, b > 0, d > 0). 
b d 


57. Điền sổ nguyên thích hợp vào ô vuông : 


ịỊ<d<ịZ. 

15 40 15 


15 





Bài tập bo sung 


6.1. Trong các phan số sau, phân số lớn hơn J là 


(A) 


ìỵ 

20 


iB, ế■ 


(C) 


22 

35 


23 

(D) 4^. 
40 


Hãy chọn đáp sô đúng. 

6.2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khảng định nào sai ? 

... 3 4 

a) Khòm! có phân số nào lớn hơn — và nhỏ hơn —. 

7 7 

b) Nếu một phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn 1. 

6.3. Tìm hai phân số có mảu khác nhau, các phàn sò này lốm hơn — nhưng nhỏ 

hơn —. 

4 

6.4. a) Chúng tỏ ràng trong hai phân sô cùng tử, tử và mảu đều dương, phân số 
nào có mãu nhỏ hơn thì lớn hơn. 

a a 

Nếu a, b, c > 0 VÌ 1 b < c thì > -. 

b c 

b) Áp dụng Tỉnh chất trên, hay so sanh các phân số sau : 

9 , 12 30 . 168 321 v _ 325 

— va — ; —— và —— ; —— và ——. 

37 49 235 1323 454 451 

6.5. a) Cho phân số — (a, b e N, b * 0). 

h 


Giá sử ■ < 1 và m e N, m * 0. Chứng tỏ ràng : 
b 


a a + m 
— < 


b b + m 


434 


b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh và 

561 


441 

568 


16 



6.6. a) Cho phân số ^ (a, b e N, b * 0). 
b 

Giả sử -^ > 1 và m e N, m * 0. Chứng tỏ ràng : 
b 

a a + m 

7 > -———. 

b b + m 

x _ _ _ _, . , , . A s _ , , . 237 ^ 246 

b) Ap dụng ket quả ở càu a) đẽ so sánh : —— và —- 
F 5 M 142 151 


6.7/ So sánh : A = 
6 . 8 / So sánh : c = 


I7 IS + 1 
17 I<J +1 
98 <>IJ +1 
98 89 +1 


và B = 


17 17 + 1 

17 18 + r 
98 98 +1 
98 88 + 1' 


§7. Phép cộng phản số 


58. Cộng các phân số sau : 


a) -7 + - ; 

6 5 


,,3-7 
b) 7 + —7 ; 
5 4 


59. Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể) : 

, _l -5 , " 4 -12 . 

a) —7 + —7 ; b) -7 + -77 ; 

-8 8 13 39 

60. Tính các tổng duứi dây sau khi dà rút gọn phân số : 

-316 .8-36 


b) —^ + 
13 


. -3 16 

a) -7 + 77 ; 

29 58 

61. Tìm X, biết: 

. _ 1 , 2 
4 13 

62. Hoàn thành các bảng sau 
a) 


, V 8 L 

b) 77 4- 

40 


X 2 -1 

b) 7 — 7 4 —7 

3 3 7 


c) (-2) 4-. 


, -1 t -1 

c) 77 4- 77' 
21 28 


_ -8 , -15 

cj 77 4- -77 

18 27 


] 

12 

-5 

"12 

72 

12 

11 

12 

-7 

12 



_ 




3 BÀI TẬP TOÁN 6/2 (ĐT> 


17 




„ . _ A _ 2011 2012 _ _ 2011 4- 2012 

7.4. Cho A = -=-2-2 + 2-22-2 ; B = . 

2012 2013 2012 + 2013 

Trong hai sô A và B, sò nào lớn hon ? 

7 

7.5. Viết phân sô —7 thành tổng của hai phân số tối giản có mẫu khác nhau. 


§8. Tính chất cở bản của phép cộng phân sấ 

66. Tính nhanh 

1-11 - 11 - 111 - 11 - 11-1 
- + ^ + - + —: + - + —: + 2 - + -2 + —- + 2 - + — + - + ^. 

2 34 56 7 8 7 65 4 3 2 

67. Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bàng nhau 
như hình vè. Em hăy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để đuạc : 



-8 -1 ,—I -2 -5 

—7 + —:<u<“r + -r; 

3 3 7 7 

b) Tìm tập hợp các số X E z, biết ràng : 

-5 8 29 —1 - 5 

— + T + — 7 <x<—2 + 2 + -2. 

63-62 2 

69. Vòi nưức A chảy vào một bể không có nuớc trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B 
chảy đây bể ấy trong 5 giở. Hỏi : 

a) Trong 1 giờ, mỗi vòi chày được luựng nước bằng mấy phần bể ? 


19 









b) Trong l giờ, cá hai vòi cùng chày chì được lượng nước bằng mấy 
phần bể ? 

70, Ba người cùng làm mộc còng việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mắt 
4 giơ, ngircn thứ hai phái mât 3 giờ, người chứ ba phàí mất 6 giờ. Hỏi nếu 
làm chung chì mồi giờ cả ba người làm được mấy phản cống việc ? 

71. Tính nhanh : 


5 -5 . -20 8 -21 - -5 8, -2 4 7 

■ —- : B = — + — 7 + — 4 — 4 — ■ 


A — —— 4 —— 4- —— 4 —— 4 

13 7 41 13 41 

. -8 


-9 15 


72. Phàn sổ có thể viết được dưới dạng tổng của ba phàn số có tứ bảng -1 
và mẫu khác nhau. 

ru? ; u -8 -16 (-10) 4 í-5) + í-1) -1 ,-1,-1 

.15 30 30 3 6 30 

Em cỏ thể tìm được một cách viết khác hay không ? 

„ * _ ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

73. Cho s — —— 4 —— 4 —— 4 - 4 —— 4 — 7 4 —— 4 —— 4 —— 4 —— ■ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


Hãy so sánh s và 


Bài tập bổ sung 


8.1. Nối mỗi dòng ở cột bèn trái với một dòng à cột ben phải để được kết quả đúng : 


A -2 , 3 632 

A) — 4 — 4 — 4 - 74 - 
5 -4 7 4 5 

Q 1 7 7 6 2 

8 9 8 7 14 

^ 5 , 16 , -12 ( -2 

11 22 4 11 

7 -10 -4 16 

D) — 4 — 7 - 4 —- 4 2-7 

23 18 9 23 


D-2 

2)0 

»1 

4)3 


5) 


7 

9 


20 




§9. Phép trừ phản sỏ 

74. Vòi nước A chây đày một bể không có nước mát 3 giờ, vòi nước B chảy đầy 
bể đó mất 4 già. Hỏi trong I giò, voi nao chay được nhiều nước hơn và nhiều 
hơn bao nhiêu ? 


75. Điền phân sô thích hợp vào ô vuông : 

b)ũ + 


-5 -13 


, 6 J 3 _ Ị-ị 

c) -T + -T = u 
18 18 


d,^ + D 


76. Thời gian 1 ngày của Cuừng được phân phối như sau : 

- Ngủ : ^ ngày ; 

- Học ở trường : J ngày ; 

6 


21 



- Chơi thô thao : —7 ngày 

12 ' 


- Họe và làm bãi tập ờ nhà : ^ ngày ; 


- Giúp đơgia đình viộc VỘI : ngày. 


Hỏi Cưởng còn bao nhicư thời gian rỏi ? 

77. Một khay đựng 4 quả chuối, 1 quả láo và 1 quả cam. 

Biớl ràng quà tảo nạng ^kg, quả cam nặng ^kg. quà chuôi nặng 77 -kg. 

8 3 10 

Hỏi khay nộng bao nhiồu nếu khối lượng tổng cộng là -^-kg ’? 

4 

78. Đicn phàn sỏ ihich hợp vào ờ tròng : 



79. Hoan thành sơ đồ sau : 



Kiôm tra lại kết quá bằng cách thưv hiộn phép Linh trong ngoặc trưữc : 

19 (-1 ì\ 






80. Hoàn thành sơ đồ sau : 



Kiểm ứa lại kết quả bàng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước : 


81. a) Tính : 


Y 


YL 

n 

3 ' 


_5 

12 

3 ” 


_ 5 
6 

J_ 

4 ' 


4 


6 


b) Sử dụng kết quả của câu a) để tính nhanh tổng sau : 


11 1 1 1 

——h h —-—h — H—— * 

2 6 12 20 30 


82 * Một tài liệu "bí hiểm" 

Đây là mẩu giấy duy nhất còn 
sót lại của một tài liệu. 

Em hãy khổi phục lại ba dòng 
trên và ba dòng tiếp theo của 
tài liệu theo quy luật các phép 
tính của ba dòng còn lại. 



23 















Bài tập bổ sung 

9.1. Nối mỏi dòng nr cột bên trái với một dòng ở cột bên phải đề được kết quả đúng : 

A _ 3 1V 7 

A) Sò đỏi của — là 1) —7 

4 11 

B) Số đối của —7 là 2) 0 

11 

_ _ _ , 7 .. _ 3 

C) Sô đối của “-Là 3) -7 

3 7 

_ , ' 1V _ 3 

D) Số đối của 0 là 4) -7 


9.2. Kết quả của phép tính ^ i 4- — - — là: 

3 4 5 6 

17 _ 13 

(A) 77 - ; (B) 77 ; (C 

60 60 

Hãy chọn kết quả đúng. 

9.3. a) Chứng tỏ rằng với n E N, n * 0 thì: 

1 1 _ \_ 

n(n + í) n n + 1 

b) Áp dụng kết quả ở câu aj để tinh nhanh : 

1 1 1 


(C) 77 
60 


9.4. Tính nhanh : 


9.5. Tính nhanh : 


9.6.* Tính nhanh : 


9.7.* Chứng tỏ rằng : 


. 1,11 

A — ———h — + ——— 

L2 2.3 3.4 


, 111111 

A — — 4 - -4 + —- 4 ——- 4” — . 

6 12 20 30 42 56 


„11111 

B — —7 4 7 —I —77 4- —- H-7. 

15 35 63 99 143 


^ 11,1111 

c — -4- —- 4 - H —77 H- 4 7 — 7 . 

2 14 35 65 104 152 


- 1,11 , 1 - 

D=-Tt-r + 4 + ...+ —— < 1 


23 

(D) 77. 
60 


32 42 


24 



§10. Phép nhân phân sổ 


83. Làm tính nhân : 



Từ cách làm trên, em hăy điền các từ thích hợp vào câu sau : 

Khi nhân một sô nguyên với một phân số, ta có thể : 

- Nhân số đó với rồi lấy kết quả.hoặc 

- Chia sô đó cho.rồi lấy kết quả. 

Áp dụng : 

a) (-15) ■ ị ; b) 42 • ~ ; c) (-26) • —ị : 

5 7 -13 

86. Tính: 


. 2 , 1 10 . u 7 27 1 

a) -T + 4 • -r- : b) —7 - --- • —r ; 

3 5 7 12 7 18 

C)ÍH -iii.il; d) ÍỊ + i).n_4Ì 

Ul 82 J 25 [5 2) {ìi 13 ) 


4-&ÀI TẬP TOẢN ố/2 (DT) 


25 












87. a) Cho hai phân số — và ——— (n € z, n > 0). Chứng tỏ rằng tích của hai 

n n + 1 

phân số này bằng hiệu của chúng. 

b) Áp đụng kết quả trên để tính giá trị các biểu thức sau : 

Ắ 1 11 11 I I 11 11 11 1 

À = ~7 ‘ -7 -f * -7 + -7 ■ 7 +■ -7 ‘ “7 -f—-7 * _ + -7 ' -7 + -7 * “7* 

2 3 34 45 56 67 7 8 89 

B — —7 + ——— ■+■ 7— + + "77 + - + —77 * 

30 42 56 72 90 110 132 

88. * Cho phân số 7- và phân số — có b + c = a (a, b, c e z, b * 0, c * 0). 

b c 

Chứng tỏ răng tích của hai phân số này bằng tổng cua chúng, Thử lai với 
a = 8, b = -3. 


Bài tập bổ sung 


10 . 1 . — là tích của hai phân số : 
38 


2-19 ; 


_5_ -1 
-2’-19 


Hãy chọn đáp số đúng. 


10 . 2 . Tích -Ị-.-V bằng : 

11 12 

(A) 7“ “ “7 ' (BI ị- 

12 11 23 

Hãy chọn đáp số đúng. 


(C) — + ^ ; 

11 12 


11 12 


10 . 3 . Tim phản số tối giản 7- sao cho phàn số ——— bằng 8 lần phân số 7. 

b b - a b 

10 . 4 . Tìm số nguyên dương nhỏ nhất để khi nhân nó với mỏi một trong các phân 

, p 3 -5 7 

số tối giản đều được tích là những số nguyên. 


26 



§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phàn số 

89. Điền các số thích họp vào bảng sau : 



90. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau : 

, 6 12 1 5 0 4 13 4 40 

A=-; + — « — + — * — ; B — — ' —— — ■ 

7 7 7 7 7 93 3 9 

91. Áp dụng các tính chất của phép nhân phàn sộ đề tính nhanh : 

M=?.2 l.io.i?; 

3 5 8 92 



92. Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B vối vận tốc 15km/h. Lúc 
7 giở 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A vớỉ vận tốc 12km/h. Hai bạn 
gặp nhau ở c lúc 7 giờ 30 phút. Tính quảng đường AB. 

93. Khi giặt, vải bị co đi -Ạ theo chiều dài và — theo chiều rộng. Hỏi cần phải 

16 18 

mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có 17m 2 ? 

94. Tính giá trí các biểu thức : 

a= _Ị. B= 2i.iL.ii.ji. 

12 2.3 3.4 4.5 ’ 1.3 2.4 3.5 4.6 


27 





95/ Tính nhanh : 


w _ 2 , 2 2 , 2 

M — —— + — + —— + ... + ————— ■ 

3.5 5.7 7.9 97.99 


Bài tập bổ sung 


11 . 1 . Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh hoạ tính chất kết hợp của phép 
nhân phân số là : 

= (BỊÍI.ỊU-I/I.iì; 

3 5 2 3 2 5 1 3 5 J 2 3 (5 2 ) 


( C) 1 . 14141,1 
3 5 3 2 3 [5 2 


(1111 

-lí! 

lì. 

U'5/2 

3'U' 

+J ; 

1 1 1 _ 

í! lì í 

'\ 1 

3 5 2 - 

V 3 5 J [ 

,3 2 


Hãy chọn đáp án đúng. 

11 . 2 . Giá trị của biểu thức A = 41 + 4(-7) + 114 là : 

5 9 15 -76 


(A) -2 ; (B) 2 ; 

Hãy chọn đáp án đúng. 

11 . 3 . Tính tích p = fl - lỴl - Ị 

l 2 A 3 


( 0-1 


11 . 4 . Chứng tỏ rằng — 

6 101 102 


112 
4- ... +_+ > “. 

299 300 3 


11 . 5 .* Tính tích A = 


3 8 15 899 

4 9 16 900 


11 . 6 . * Chứng tỏ rằng 4 + “ + 4 + *** + —r < 2. 

5 6 7 17 

11 . 7 . * Tính giá trị của biẻu thức : 

.,_ 1 1 1 1 

1.2.3 2.3.4 3.4.5 10.11.12 


28 





§12. Phép chia phân số 


A SỐ NGHỊCH ĐẢO 


96. Tim số nghịch đảo của các số sau : 

a) -3; b) “5 ’ c) -1 ; d) 

97. Tính giá ưị của a, b, c, d rồi tìm số nghịch đào của chúng : 

11. . _ 2 14 , 

a= -7 ; b= - ■ —1 - 1 ; 

3 4 7 5 


4 25 


d = -8 • 6 • -r • 

l 24 J 


98. Tim các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau : 
a) 0,25 và 4 ; b) 3,4 và 4,3 ; 


c) 2 và 0,5 ; 

99. Tìm X, biết: 


a) — X - t ; 

■ 4 


d) 0,7 và 7. 


, 4 9 _ 

b) ^ -0,125. 

7 8 


100. Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả : 


1 Y, 1 


T= 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- . 


IV. ÌY. 1Y. 1 


k 3A 5A 7A 9A 11A 4A 6A 8A 10 ; 

101 .* Chứng minh rằng táng của một phân số dương với số nghịch đào của nó thì 
không nhỏ hon 2. 

102 / Viết số nghịch đảo của -2 dươi dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên 
khác nhau. 

B - PHÉP CHIA PHÀN só 

103 . Tính các thương sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ lự tang dần : 

3 9 48 12 _ _7 7 6 8 

2 : 4 : 55 : lỉ ; 10 : 5 ; 7 : 7 ’ 

104 . a) Một ngirời đi bộ 1 2km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, nguởỉ ấy đi đuơc bao 

nhiêu kilômet ? 


29 



b) Một người đi xe đap 8km trong Ỷ gìờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đí được 
bao nhiên kìlồmet ? 

3 

105 » Một bể đang chím lượng nước bằng 4 dưng tích bẻ. Người ta mớ một vòi nước 

4 

chảy vào bể, mỗi giờ chảy được ^ bể. Hòi sau đó bao láu thì bể đầy nước ? 

8 

106 . Một ồtò đi quàng đường AB với vận tốc 40kin/h. Lúc vẻ, xe đi quảng đưừng 
BA vói vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lản vẻ (khòng kể nghỉ) lìt 4 giờ 
30 phút. Hỏi : 

a) Thời gian ôtô đi lkm lúc đi ? Lúc về ? 

b) Thời gian ôtô đi và về Ikm ; 

c) Độ dài quãng đường AB. 

14 k s 

107. Viết phân sô ^ dưới dạng thương của hai phân số có tử và mâu là các sô 

nguyên dương có một chữ số. 

2 2 _ 2 

108. Tính giá trị của biểu thức : A = -7— — 7 - 7- • 

4 4 4 

ĩ ĩ 9 

,818 

109 / Cho hai phàn số — và — * Tìm số lơn nhát sao cho khi chia mỗi phân số 
15 35 

này cho số dó ta đưực kết quả là số nguyên. 


110 / Tìm hai số, biết rằng “ của số này bằng ^ của số kia và tổng của hai số 
đó bằng 258. 


Bài tập bổ sung 

12 . 1 . Số nghịch đảo của — là : 

(A) I ; (B) 7 - ; (C) 1 ; (D) 

Hãy chọn đáp án đúng. 


30 



12 . 2 . ^ là kết quả của phép chia : 

-3 5 _ 2 _ 3 25 

(A) ~r ^ \ (B) : 6 ; (C): 4 ; (D) -6 : 

5 -4 25 25 2 

Hay chọn đáp án đúng. 

123.* Tim số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3 và chia a cho ^ ta 

7 11 

đều đưực kết quả là số tự nhiên. 

12.4. Tích của hai phân số là y nếu thêm vào thừa số thứ nhát 2 đon vị thì tích là 
13 ^ 

Tim hai phân số đó. 

21 F 

7 28 

12 . 5 . * Tim hai số biết rằng “ của số này bủng ^ của số kia và hiệu của hai số 

đó bằng 9. 


§13. Hỗn ôố. Sô thập phân. Phán trăm 

111 . Viết các số đo thời gian sau đây dươi dạng hỗn số và phân số vcýi đom vị 
là giờ: 

lhl5ph; 2h20ph ; 3hl2ph. 

112 . Tính: 


a) 6- + 5- ; 

8 2 

3 3 

b) 5--2- : 
7 7 

, ,1 -2 
c) “5- + 3- 1 ; 

7 5 

3 7 

Điền só thích hợp vào ô vuông : 


a)4-:2=Ũ.JL = Q = Q; 

5 5 □ □ 



b, 4 ! ỉj -H) : 2 - n+ B- D - 


31 



114.* Tìm X. bìếl : 

_ 2 7 

a) 0.5x - — X = — ; 

3 12 

. , - 13 

c) 5,5x = —- ; 

15 


b)x : 4ị = -2,5 ; 

. . . . I. „.... 


115. * Một người đi xe máy đoạn đường AB với vận tốc 26-^ km/h hết 2,4 giờ. Lúc 

4 

về, người ấy đi với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người ấy cĩí từ B đến A. 

116. * Tìm y, biết: 

a) y + 30%y = -1,3 ; b) y - 25%y = — : c) 3^y + 16^ = -13,25. 

117. * Biết rằng tổng của mỗi hàng đều bàng 8,3 hay đièn số thích hợp vào các ô 

thay cho các chữ a, b, c, d, e, g : 



7 10 7 


118. Viết các phân số ^0 21 8 c ^ c rá rá bàng * 

mẫu khác nhau. 

119. * Tính một cách họp lí: 


a) A + (-0,37) + ị + (-1,28) + (-2,5) + 3-1- ; 
4 8 12 


32 















3 . 

59.61 : 


3 ^ 3 

b) ■ + ——— 
5.7 1.9 


c) 


_5_ 3 _ J. 

22 + 13 2 

A_ _2_ 3 

13 11 2 


Bài tập bổ sung 


13.1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái vổi một dòng ở cột bên phải đẻ được kết quả 
đúng : 


3 

A) Hỗn số 2— viết dưới dạng phân số là 


B) Hỗn số viết dưới dạng phân sô là 

_ 2 .. 

C) Hỗn số -3“ viết dưới dạng phàn sô là 

D) Hỗn số viết dưới dạng phân số là 


■'-T 

2) ụ 

1 

»7 

«-T 

51-11 

5 


13.2. Điền dấu X vào ô thích họp trong bảng sau : 


Câu 

Đúng 

Sai 

a) Hỗn số “3— bằng -3 + — 

4 4 



2 44 

b) Hỗn số 6 “■ bằng — 



, 4 , V _ 4 

c) Hỗn sô -10— bàng -10 — — 



d) Tổng -3^ + 5 băng 2^ 

8 8 




s &ÀI TẬP TOÁN 6/2 <ĐT> 


33 




13.3. Tìm các phân số tối giản biết rằng : tích của tử và mẫu bằng 220 ; phân số 
tối giản đó cò thể biổu diễn bời một số thập phân. 


13.4. So sánh : A = 


20 ư ' + 1 
20 10 - 1 


và 


20 ul - 1 


20 


10 


§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trưóc 


120. Tim: 


a) của 40 : 
5 


b) — của 48000 đồng : 
6 


c) 4-Ị- của -^kg, 

2 5 

121. Có bao nhiêu phút trong : 


1 . 

7 giờ; 

0 

b) ị giờ; 

, 3 .. 

c) - giờ; 

4 

— 2ĨỜ ; 

5 

, 7 .. 

e) — giờ; 

, 4 . 

g) — giờ ? 


122. Dùng số thập phân để biểu thì các số đo thời gian sau với đorn vị là giờ : 

a) 3h30ph; b)2hl5ph; c)0h45ph; d)6hl2ph. 

123. Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút: 

a)5,25h; b) 10,5h; c) 3,75h; d)2,lh; e)4,6h. 

3 

124. Một quả cam nặng 300g. Hỏi -y quả cam nặng bao nhiêu ? 

4 

^ _ . 4 

125. Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% sô táo. Sau đó, Hoàng ăn -Ệ số táo còn 

lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo ? 


126. Một lóp học có 45 học sinh bao gồm ba loại : giỏi, khá và trung binh. Số học 

7 .. 5 

sinh trung bình chiếm —7 sò học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng — số 
15 8 

học sinh còn lại. Tính sô hợc sinh giỏi của lớp. 


34 



127, Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba 
thửa ruộng đầu lần lượt bằng \; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả 

4 

bôn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư. 


ỡài tập bỡ sung 
14*1. 3— của 56 bằng : 

(A) 168; (B) 192; (C) 200; (D) 208. 

Hay chọn đáp án đúng. 

14.2. Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Sô học sinh giỏi 
của lớp 6A là : 

(A)5; (B) 6; (C) 8; (D) 10. 

Hay chọn đáp án đúng. 

2 „ ... _ 

14.3. của số a là 480. Tìm 12,5% của số a. 

5 

14.4. * Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4. 


Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mổi bằng 4 

4 


số ban đầu. Tìm số ban đâu. 


§15. Tìm một số biồ't giá trị một phân số của nó 

128, Tìm một số, biết: 


a) ^% của nó bàng 1,5 ; 


b) 3^% của nó bằng-5,8. 
8 


2 1 

129, Ỷ quả dua hấu nặng 4^Lg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam ? 


2 

130. ^ số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao 
nhiêu tuổi ? 


35 



131. Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc — số trang. 

Ngày thứ hai đọc ^ số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính 
8 

xem cuốn sách có bao nhiêu trang ? 

132. Một tấm vải bớt đi 8 m thì còn lại — tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhièu mét ? 

‘ 11 

, . ■ 4 , _ 

133. Một người mang một ro trứng đi bán. Sau khi bán ^ sô trứng và 2 quả 
thì cỏn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán. 

134/ Sô sách ở ngán A bằng số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyẻn từ ngăn B 

25 

sang ngán A thì số sách ở ngăn A bằng ^ số sách ở ngăn B. Tính số sách 
lúc đầu ờ mỗi ngản. 


135/ Khối 6 cùa một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6 A bằng tông số 

21 

học sinh ba lứp còn lại. Sô học sinh lóp 6 B bằng -77 tổng sồ học sinh ba lớp 

64 

. 4 „ ^ 

còn lại. Sô học sinh lớp 6 C bằng — tông sô học sinh ba lớp còn lại. Sô 

học sinh lóp 6 D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và sò" 
học sinh của mỗi lớp ? 


Bài tập bổ sung 

3 . 12 

15.1. -7 của 28 thì bàng -7. của số : 

7 7 

(A) 7 ; (B> 12 ; (C) 4 ; ÍD) ậ . 

49 

Hãy chọn đáp án đúng. 

15.2. 7 % của một số là 10. Số đó là : 

3 

(A) 0.03 ; (B) 0.3 ; (C) 3 ; (D) 3000. 

Hày chọn đáp án đúng. 


36 



15.3. Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán ^ số cam và 2 quả thì số 

cam còn lại là 46 quả. Tính số cam nguởi ấy mang đi bán. 

15.4. Hai đội cồng nhân sửa hai đoạn dường có chièu dài tổng cộng là 200m. Biết 

rằng đoạn đường đội thứ nhất sửa bàng -ị đoạn đường đội thứ hai sửa. 

6 4 

Tính chiều dài đoạn đường mỗi đội đă sửa. 

§16. Tìm tỉ số của hai số 

136. Tìm tỉ số cửa hai số a và b, biết: 

3 

a) a - ; b = 70cm ; b)a = 0,2tạ; b=12kg. 

137. Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 
12km. Tính tỉ sô vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp. 

138. Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi con vã tuổi bố : 

a) Hiên nay ; 

b) Trước đấy 7 năm ; 

c) Sau đây 28 năm. 

139. Tìm tỉ sô phần tràm của hai số : 

_ 3 13 

a) 2-^ và 1^4 ; b) 0,3 tạ và 50kg. 

7 21 

140. Trên một bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 
29cm. Tính độ dài đoạn đường dó trong thực tế. 

2 , . 21 

141. Tỉ số của hai số a và b là 3 * tỉ số của hai sô b và c là * Tính tỉ số của hai 

7 26 

số a và c. 

142/ Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng 
sẽ bằng 11:14. Tìm hai số đó. 

143/ Tìm hai số, biết tỉ sổ của chúng bằng 2 : 5 và tích của chúng bằng 40. 


37 



Đài tập bổ sung 

16.1. Đìèn vào chỗ ttống (...): 

_ _ 3 

A) Tỉ sô của 4 m và 60cm là. 

4 

B) Tỉ số của ^ giờ và 12 phút là. 

C) Tỉ số của 2,5 tạ và 80 kg là. 

D) Tỉ số của 2 ngày và 3^- giờ là. 

16.2. Nếu tăng một cạnh của hình chữ nhật thêm 10% độ dài của nó và giảm cạnh 
kia đi 10 % độ dài của nó thì diện tích hình chữ nhật đó : 

(A) Tăng lên 1% ; (B) Giảm đi 1% ; 

(C) Không thay đổi; (D) Không kết luận được có thay đổi hay không. 

Hăy chọn đáp án đúng. 

16.3. * Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m 2 . Trên bản đồ tỉ lệ xích 

1 : 1000 , khu đất đò có diện tích bao nhiêu ? 

16.4. * Hiệu của hai sô là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó. 

3 

16.5. * Tỉ số của hai số là hiệu các bình phương của chúng là -64. Tim hai 

số đó. 

§17. Biểu đổ phần trăm 

144. Tính tỉ số phần trăm của hai số: 

a) 5 và 8 ; b) 10 và 7 ; 

c) 7 và 12; d) 13 và 6 . 

145. Tính: 


38 


a) 8% của 90 ; 
c) 6% của 38 ; 


b) 7% của 80 ; 
d) 3% của 97. 







146. a) Tỉ số của tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh 
và tuổi em. 

b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con 
là 44. Tính tuổi mỗi người. 

147. Lớp 6 C có 48 học sinh. Số hộc sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lóp. Số 
học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. 

a) Tính số học sinh mỏi loại của lớp 6 C. 

b) Tính tỉ số phân trám số học sinh trung bình và sô học sính khá so với số 
học sinh cả lớp. 

3 , 

148. a) Tính khối lượng đường chứa ưong -7 tán sắn tươi biết rằng săn tươi chứa 

4 

25% đường. 

b) Muốn có 350kg đường thì phải dùng bao nhiêu kilôgam sắn tươi ? 

149. Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết : có đúng 62,5% 
số học sinh thích đá bóng ; 43,2% thích đá cầu và 25% thích nhảy dây. Theo 
em, con số nào chắc chắn là không chính xác ? 

150. An nói với Bình : "Theo một cuộc điều tra của Đài truyèn hình có 32% sô 
người được hỏi ý kiếri tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tắt 
cả các buổi tối 1 '. Bình nói ngay : "Như vậy tức là có 68 % số người được hỏi 
ý kiến phản đối !". Em nghĩ gì vè câu nói của Bình ? 

Bài tập bổ sung 

17.1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả 


đúng : 


A) 8% của 120 là 

1) 4,32 

B) 12% của 36 là 

2 )2,6 

C) 0,25% của 104 là 

3) 0,26 

D) 67% của 5 là 

4)9,6 


5) 3,35 


39 



17,2** Chu vi một hình chữ nhật là 36m. Nếu giảm chiều dài 20% của nó và tăng 
chièu rộng 25% của nó thì chu vi hình chữ nhật không đổi* 

Hây điền vào chỗ trống (...) : 

a) Chiều dài hình chử nhật đó là. 

b) Chiều rộng hình chữ nhật dó là. 

c) Diện tích hình chữ nhật là. 

17.3/ Khối luựng cỏng việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. 
Hỏi phải tăng số công nhàn thêm bao nhiêu phân ưãm ? 


Bài tập ôn chương III 

151« Tìm sô nguyên X, biết rằng : 


, 1 1 

n 

2 

'\ 1 3^1 

4- - - 

ỉ 

VI 

X 

VI 

'1 

3 u 

2) 

3 

,3 2 4 J 


152. Tính : 

1 If.0.75-fê + 25%V£-3Ìf:3. 

15 U 95 . ) 47 13 

153. Tìm X, biết: 

1-2 + 3-1 - 30,75ì.X - 8 = 1 ị + 0,415 + —11: 0.01. 

02 6 J 1.5 ' 200 J 

1 o 8 + 2 _ 10^ 

154. ’ So sánh : A = ' ; B = —— 

LO --1 10-3 

155/ Chứng minh : 

0 1 1 1 1 1 1 11 

S = t + tt+tt + tt + + ~ + 

5 13 14 15 61 62 63 2 

156/ Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán — sô cam và “ quả ; 

lần thứ hai bán ^ số cam còn lại và quả ; lần thứ ba bán - số cam còn 
3 3 4 

3 , ^ 

lại và quả. Cuối cùng còn lại 24 quả cam. Hỏi sô cam bác nòng dân đă 
mang đi bán ? 


40 







Bài tập bổ sung 


a —8 

IIL1. Phân số — sau khi rút gọn được phân sô —. Biết b - a = 190, ùm 
b * K 11 

, . ... '2 

phân sô 
F b 


. A (878787 —8787 ^1 1234321 

IIL2.Tính A = 

L959595 9595 ) 5678765 


IIIACho A = 


2009,2010 - 2 
2008 4- 2008.2010 


-200970102010 
20092009.2010 


Tính A + B. 

III.4. Tính giá trí của biểu thức : 

p _ 2.3.4 - 2.3.4.9 + 2.3.4. ĩ 1 - 2.3.4.13 
” 5.6.7-5.6.7.9 + 5.6.7.11 -5.6.7 13' 

III.5 * Chứng minh rằng s = 4 + “T + ‘ + — Lr < 1 

2 2 2 2 3 2 20 

III.6.* Có bao nhiêu cách viết phân số 7 dưới dạng tổng của hai phân số - + 7 

5 a b 

với 0 < a < b ? 

III.7/ Tim số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số 
của nó là lớn nhất. 


IIL8.* Có thể tìm dược hai chữ số a và b sao cho phàn số 


a 

b 


bằng số thập phân a,b 


hay khống ? 


6 BẢI YẬf TOẤN 6/2 (ĐT) 


41 



LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP só 
§1. MÒ rộng khái niệm phân sô 
L 


a) 



7. X € z và -7 < X < -3, do đỏ : A = {-7 ; - 6 ; - 5 ; - 4). 

0 , ,44 4 

8. U) n * 3 , b) “7 ; ; —— * 

-3 7 -5 


Bài ỉặp bỏ sung 

1.1. Chọn(D). 

1.2. Chọn (A). 


42 









1.3. Vói n = 14 thì A = = 77. 

14-3 II 

Với n = 5 thì A = 7 -^— = ậ = 3. 

5-3 2 


1.4. 


Vói n = 3 thì không tồn tại A 

P = J2 2 3 3 4 4Ị 
[3 ’ 4 ’ 2 ’ 4 ’ 2 ’ 3J 


1.5* a) Sô tự nhiên n là ưức của 4 tức là n € (I ; 2 ; 4}. 

b) n - 2 : 4 nên n = 4k + 2 (k e N). 

c) n - 1 là ước của 6 nẽn có bảng sau : 


n - 1 

-1 

1 

2 

-2 

3 

-3 

6 

-6 

n 

0 

2 

3 

-1 

4 

-2 

7 

-5 


Vì n e N nên ne {0 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7). 

d) Ta có —- ——— + —=> n — 2 là ươc của 2 nên có bảng sau : 
n-2 n- 2 n-2 


n - 2 

-1 

1 

-2 

2 

n 

1 

3 

0 

4 


1.6* SỐ 0 không thể lấy làm mẫu của phân số. 

-3 0 7 

Lấy -3 làm mẫu, ta viết được 3 phản số là —^ ; —- ; 

Lấy 7 làm mẫu, ta viết được 3 phân số là -Ậ ; — ; —. 

7 7 7 

Vậy ta viết được tất cả 6 phân số. 

§2. Phân số bằng nhau 


9. 


10 . 


a) X = -3 ; 

.3 15 

a) 7 = ^ ; 

4 20 


b) y = -7. 

b)±-Ịf; 

5 15 




21 

-39* 


43 






11. 

52 . 

-4 -5 B -31 



71 ’ 

17’ 29 ; 33 



12. 

II 

1 00 

9 2 _ 8 36 

36 ; 9 “ 36 ; 8 

9 

“ 2 ; 

36 _ 8 
~9 - 2 

13. 

-2 

4 

7 -2 _ 4 

“ -14 ; 7 “ -14 ; 

-14 

4 

1 ' 

~ _-2 

14. 

a) Ta có X . y = 3.4 = 12. 




X 

1 

2 

3 

4 

6 

12 

-1 

-2 

-3 

-4 

-6 

-12 

y 

12 

6 

4 

3 

2 

1 

-12 

-6 

-4 

-3 

_2 

-1 


b) X = 2k, y = 7k (k e z, k * 0). 

15, X = 5, y = 14, z= 12. 

16. Có tất cả ba đẳng thức : 2.32 = 4.16 ; 4.32 = 8 . 16 : 2 . 16 = 4.8 . 
Từ mỗi đẳng thức trẻn ta lập được 4 cặp phân số bằng nhau. 

Vậy tất cả có 12 cập phân sò bằng nhau. 


Bài tập bể sung 

2.1. Chọn (C). 

2.2. Chọn (Dì. 

2.3. Ta có x.y = -2.3 = -6. Vì X < 0 < y nẽn ta có bảng sau : 



2.4. ——ị - ^ nèn 2(x - 3) - 3(y - 2) 
y -2 2 

do đó 2x - 6 = 3y - 6 nên 2x = 3y 
suy ra 2 x - 2 y = y hay 2 (x - y) = y 
nên 2.4 = y. 

Vậy y = 8 , X = ^ = ìậ = 12. 

J 2 2 


44 




§3. Tính chất cơ bản của phân số 



>1 

: 4 .3 


19. Một phân số có thể viết dưới dạng một sô' nguyên khi tử là bội của mảu : 

^=k (k,b€Z,b*0). 

b 

1 59 

20. 1 giờ chảy được bể ; 59 phút chảy được bể ; 127 phút chảy 

127 

được 777 bể. 

180 



84 11 25 -12 16 -12 -15 11 80 55 75 -15 85 


Đại dưomg lớn nhất trên hành tinh của chúng ta là Thái Bình Dương. 


45 




22.* a) Biểu thức A là phan số khi n - 2 * 0. Vậy n là các số nguyên khác 2. 
hì A là Nỏ nguyên khi n - 2 là ước của 3. Ta có : 


n-2 

1 

-1 

3 

-3 

n 

ì 

1 ___ 

1 

5 

-1 


23.* = 


2S 


28 : 7 


( 1 ) 


-3*) _ (-30): 13 _ -3 
52 52:13 “ ~4 . 

.._ -21 -39 

Từ(l) và (2) suy ra : ‘ 

28 52 

-1717 _ (-17) . 101 _ -T7 
2323 “ 23.101 23 

-171717 (-17)■10101 _ -17 

232323 “ 23.10101 ” 23 


( 2 ) 


0 ) 


( 2 ) 


Từ (1) và (2) suy ra : 


-1717 -171717 

2323 “ 232323 * 


24. 


Khi a = 0. ta có : 


0 _ 0 . m 
b b . n 


(vì cùng có giá trị bủng 0). 


Bàí tập bổ sung 

3.1. Chọn (C). 

3.2. Chọn(C). 

3.3. a )4:±-ì 

2 3 4 

J_ = U-6) = -6 . _5_ = S.(-4) _ -20 
b -2 - -2.(-6) ~~ 12 ' -3 -3.(-4) 12 ’ 

3 _ 3.(-3) _ -9 
-4 " —4.(—3) - 12 ■ 


46 




3 . 4 . 


36 _ 36 : 12 _ 3 42 42 :14 _ 3 

a) 84 “ 84 : 12 " 7 : 98 " 98 : 14 - 7' 

_ .. 36 42 

Do đó —— = - 77 . 

84 98 

123 _ 123.1001 _ 123123 

) 237 237.1001 - 237237' 


§4. 

25 . 

26. 


Rút gọn phàn số 


a) 1 ; 


b) —TT ; 

-13 




4 


3 9 

Sách toán học chiếtĩi — tống số sách, sách văn học : — ; sách 
7 35 

27 1 297 

ngoại ngử: 7+7 ; sách tin học : —7 ; truyện tranh : —77 • 

350 40 1400 


27. 


a) 

c) 


4.7 


4.7 


72 


9.32 9.4.8 

2 ■ 5.13 2.5 . 13 

26.35 


2.13.5.7 


b) 


d) 


3.21 


3.3.7 


14.15 2.7. 3.5 

96-9.3 _ 9. (6 -3) 


3 

10 


18 


9.2 


17.5-17 _ 17. (5-1) 49 + 7.49 _ 49.(1 +7) _ 0 

3-20 ~ -17 ’ 0 49 “ 49 


28. 

, 1 .. 
a) — giờ; 

2 

b) li giờ; 

c) 

5 . 
3 giờ - 

29. 

a) — m 2 ; 

20 

b) m 2 ; 

100 

c) 

23 + 

-m" 

400 

30. 

5 , 

- ngày- 

o 




31. 

^ dung lích bể. 




32. 

8 _ -12 -35 _ 

-5 88 _ 11 



18 ~ -27 : 14 “ 

2 ' 56 “ 7 ' 




47 



33. Phân số khồng bằng các phân sô còn lại. 

34. Rút gọn - — • Các phân số phải tìm là —* T' TT* - 

28 4 F 4 8 12 16 


35. xe {-4;4). 


,, . _ 14.(294-1) _ 14 _ 2 

36. A - — —— = — = — ; 

35.(294-1) 35 5 


_ 29.101 - 101 _ 101 . (29 - I) 

B---- 


_ = 28 2 

38 . 101 + 404 - 101 . (38 + 4) " 42 " 3 ’ 


37. Các kết quả tìm đuợc đều đúng nhưng không thể áp dụng "phương pháp" 

này để rút gọn mọi phân số có dạng 2— được. Ta chỉ cân nêu một ví dụ : 

bc 

21 2 / 2 . .. 

— -J- — ~r sai Ị). 

13 /3 3 

23 _ 32 41 _ 14 

38. Chẳng hạn : — -p- ; -77 = -rr ■ 

46 64 82 28 

39. * Ta chứng minh phân số này có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau. Gọi 

d là uớc chung cùa 12n + 1 và 30n + 2. Ta có : 

5(12n + l)-2(30n + 2)= 1 ; d. 

Vậy d = 1 nẽn 12n + 1 và 30n + 2 nguyên tố cùng nhau. Do đó — I là 


30n + 2 


phân sô' tối giản. 


23 

40.* Sau khi cộng n vào từ và mẫu của phân số ~ ta được phân sô mới : 

23 + n „ * , , 

có mẫu hom tử là : 


40 + n 
Ta có sơ đỏ : 


(40 + n) - (23 + n) = 17. 


Tử mới : I— 
Mẫu mới : H 


17 


48 



Tử mới : 17.3 = 51. 


Số n phải tim : 51 - 23 = 28. 


Thử lại : 


23 + 28 5_Ị_ 3 

40 + 28 - 68 ~ 4 


Đàì tập bổ sung 

4.1. Chọn(D). 

4.2. Chọn (BV 

-21 -21 -3 

4.3. Đưa —r~ về dạng tối giản : —- = ~ 

35 5 35 5 

A = { jm |m e z,m ^ 0 

1 5m 1 


4.4. 


Ta cổ “7 = . Các phân số bằng —- có dạng . Vì tử và mẫư là các 

48 16 16 16m 

số tự nhiên có hai chừ sô nèn me (2;3;4;5;6Ị. 


Do đó B = 


/10 ^5 20 25 30 Ị 
132* 48' 64’ 80' 9ój‘ 


4.S. Để A là phán số tối giản thì ƯCLN (n + 1 ; n - 3) = l hay ƯCLN 
((n - 3) + 4 ; n - 3) = 1. suy ra n - 3 /2 hay n là số chẵn. 


§5. Quy đổng mẫu nhiều phân sô' 


41. 

42. 


a) 35 ; b) 75 ; c) 24. 

Trước hết hày rút gọn và viết phân số dưới dạng phân số với mẫu dương : 

li-ì- 6 -1 ]0 _ 2 

^2 “2* -24 - -~Ã' 60 ~6 

Ta có- — - — — - I - — 6 -1-9 

aC0: ~~3 ~36 3 “ 36 ; -2 _ 2 ~ 36 ; -24 " 4 “ 36 ; 

-3 _ -27 10 _ J_ __6 -5 _ -30 

4 - 36’ 60 - 6 ~ 36 : 6 ~ 36 ‘ 


7 -RẢI TẬP TOÁN 6/2 <ĐT) 


49 




43 . 

12 

-60 

-9 

0 

12 

; 12 

; Ĩ2 ; 

12 

44. 

77 

9Ĩ 

k 26 
va — ‘ 

91 



45. 

a) 

1212 

1212 : 101 

_ 12 


2323 2323: 101 23 

-3434 _ -3434:101 _ -34 
} 4141“ 4141:101“ 41* 

Nhận xét : Các phàn số có dạng = và a ^ a ^ thì bàng nhau vì : 

cd cdcd 

ab _ ab . 101 _ abab 
cd cd. 101 cdcd 

^ 17 -36 . -231 10 _ -50 21 18 

46. a) —— va —— ; b) — va — ; c) —* ——< —— - 

320 320 330 330 140 140 140 


-50 21 18 
140 140 140 


^_ 10 5 -55 -5 _ __ 20 -9 -35 

d) Rút gọn : — = —* ta được : — 7 ' — ■ — • 

42 21 132 12 84 84 84 

47. Liên giải thích đứng theo quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu đả học ở 

* 3 1 

Tiếu học. Oanh giải thích sai. Chỉ cần đưa ra một ví dụ : — và - 7 » rõ ràng 
6 100 2 6 


3 50 , 

3 > 1 và 100 > 2 nhưng — 7 - < hay 
100 100 


3 1 

100 2 


# X 

48. Phân sô phải tìni có dạng ~ Theo đẻ bài ta có : 

X X + 16 


~ ._5.. 5x X + 16 

Quy dong mau : ■ 

Suy ra : 5x = X + 16 
4x = 16 
x= 4. 

4 4 + 16 20 

Thử : — = • — ---- - — * 

7 7.5 35 


50 



Bài tập bổ sung 

5.1. a) Sai; b) Đúng ; c) Sai; d) Đúng. 

5.2. b) Đúng. 

5 3 A - 3469 ~ 54 _ 3469 - 54 _ J_ 

T 6938 - 108 ~ 2.(3469 - 54) - 2 ’ 

B _ 2468 - 98 _ 2(1234 - 49) _ 2 

” 3702 - 147 " 3(1234 - 49) ” 3 ’ 

A= J_ = 13 = 3 2 = 22 = 4 

2 2.3 6 ' 3 3.2 6' 

5.4. Ta có 1008.8 - 994 = 1008.7 + 1008 - 994 = 1008.7 + 14 


Vậy c = 


= 7.(1008+ 2) = 7.1010. 

1010 l 
7.1010 ~ 7' 


_ 1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15 

" 1.2.3.3 + 2.4.Ó.3 + 3.Ó.9.3 + 5.10.15.3 
1.2.3+ 2.4.6+ 3.6.9+ 5.10.15 _ ỉ_ 

3.(1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15) “ 3' 


13 3 

7.3 


; D = 


1 _ 1.7 _ 7 
3 “ 3.7 ~~ 21' 


1010 1010 1010 1 

Lim ỷ: Có thể tính c = ——— = = 

1008.8-994 8064-994 7070 7 

2x - 9 39 117 

5.5. Ta cỏ = = TTT- Suyra2x-9 = 117. 

240 80 240 


Từ dó tìm được X = 63. 


§6. So sánh phân số 


Aa -12 „ -11. -10-9-8 
49. a) —— < — 

17 17 17 17 17 

, , -1 „ -11 -5-3 -1 

2 24 12 8 3 


51 



50 . 


51. 


52. 


53. 


54. 


a) ^ giờ dài hơn 2 giờ ; 

3 2 

b) mét ngắn hom ^ mét; 

7 6 

c) ^ kilôgam lớn hơn kilồgam. 

.5 5 + 10 5 

a) “77 < ——— = 7 ; 

24 24 8 


,.6 + 9 4 2 

b) — < 7 < 7 . 

6.9 9 3 


a) 


22 

21 


60 _ 5 
72 " 6 


2 4 5 14 60 

7 = 7 < 7 Vậy 7 - < 37 ; 

3 6 6 21 72 


38 2 211 _ 1 . 2 _ 16 21 _ 3 38 

b 133 _ 7 ; 344 _ 8 ; 7 _ 56 < 56 " 8 * Vạy 133 


17 ^ 17 

a) —77- > 777 

200 314 


ì_, 11 22 22 

b) 77 — 777 < 77 ; 
54 108 37 


141 = 3 159 _ 3 

c 893 “ 19 ; 901 “ 17 


3 3 141 ^ 159 

—-<— 3 - nên 
19 17 893 901 


55. 


129 

344 


-25 

9 

10 

19 

19 

19 

-13 

14 

30 

19 

19 

19 

-7 

20 

42 

19 

19 

19 


-25 

9 

10 

19 

19 

19 

-13 

14 

20 

19 

19 

19 

-7 

30 

42 

19 

19 

19 


-2 

1 

3 

15 

6 

10 

-1 

1 

1 

10 

5 

3 

-1 

4 

-2 

I 5 

ì? 

-5 


56.* Ta có : -7 < -7 nếu ad < bc và ngược lại. 
b d 

Thật vậy, ta có 7 - -^-1 7 = Theo quy tắc so sánh hai phân số có cùng 
b bd d bd 

mẫu dương : 7 < 7 <=> ad < bc. 
b d 


52 






Tương tự, ta cũng có — nếu ad > bc và ngược lại. 
b à 

Vì (-3). 5 = -15 > 8 . (-2) = -16 nên z ị>~- 

8 5 

57. Quy đồng mầu các phàn số, ta có : 

-64 3.Q -56 
120 3.40 120 

Do đó : - 64 < 3 , [ I < -56. 

Suy ra số nguyên phải tìm là : -19 ; -20 ; -21. 


Bài tập bổ sung 

6.1. Chọn (C). 

3 1 4 

6.2. a) Sai, ví dụ 3 < -7- < . 

7 2 7 

_2 

b) Sai, ví dụ —J < 1. Khẳng đinh ở câu b) đúng nếu tử và mẫu đèu dưong. 

^ ^ u ,1 12 1 15 

6.3. Chọn mấu chung la 60 ta có : —■ = —, — = —. 

5 60 4 60 

^ ^ 12 ^ 13 14 15 

Ta có --- < "77 < - 7 - < — 

60 60 60 60 

^ ,_, _ __ 1 13 7 1 

Rút gọn các phân số này ta được 

5 60 30 4 

.13 7 f . 1 

Ta đà tìm được hai phân sô — và — có mẫu khác nhau, lớn hơn — nhưng 

60 30 5 6 

nhỏ hơn - 
4 

, . a ac a ab 

6.4. a) — = —— = -— 

b bc c bc 


, ^ ac ab a a 

vì c > b nên ac > ab. Suy ra -— > 7 —. Vậy 7 - > —. 

bc bc b c 


53 



Lx 9 36 12 36 __ . 36 36 9 12 

b) • — = ——, — = ——. Ta có - < —- nẽn —- < ——. 


37 


30 

235 


148 49 
6 24 

47 - 188 


147 

168 

1323 


148 147 


24 

189 


24 24 __ 30 , 168 

vì —— > —— nên —— > 

188 189 235 1323 


37 49 


321 325 325 

454 454 451 


321 325 

454 451' 


6.5. 


a 

a) b 


a(b + m) ab + am 


b(b + m) b 2 4- bm 

a + m _ b(a 4- m) _ ab 4- bm 
b + m 


*<! 


b(b + m) b 2 + bm 
a < 'b, suy ra ab + am < ab + bm. 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


Từ(l), (2>và(3)tacó: r <7-^- 

b b + m 

., - __ 434 , _ 5 _ 434 434 + 7 441 

b) Ap dụng : Rõ ràng ——- < l nên —— < 


561 


561 561 + 7 568' 


6.6. a) Giải tương tự bài 6.5 .a). 

, . 237 , __ 237 . 237 + 9 246 

b) —- > 1 nên —- > - ’ _ = 

142 142 142 + 9 151 


6.7.* A = 


17 18 +1 

17 19 + 1 


< 1 => A = 


17 18 + I 

17 19 + I 


< 


17 lg +1 + 16 


17 18 + 17 


17 19 +1+16 17 19 + 17 


I7.(17 l? + 1) 
17.(17 18 +1) 


17 n +1 
17 18 +1 


= B. 


Vậy A < B. 

, 98 99 +1 98" +1 98" +1 + 97 _ 98" + 98 

- 98 89 + 1 > ^ " 98 89 +1 > 98 89 +1 + 97 - 98 89 + 98 
_ 98.(98 98 + 1) _ 98 98 + 1 
_ 98.Í98 88 + 1) _ 98 88 + 1 ” 

Vậy c > D. 


54 



§7. Phép cộng phân sô' 


58. 

V 17 
a) —- 
30 

-23 

; b) — 

20 




V -21 
c) 8 

59. 

-3 
a) 4 

; b) 0 ; 




c) — 

12 

60. 

a) — 
29 

• 

«1 

; 



0-1. 

61. 

a) X = 

21 

52 ; 

b) X - 

11 

7 ’ 




62. 

a) 









^^ 

1 

-5 

-t 

1 ) 

“7 


/■ 

^ l 

12 

12 

12 

Ĩ2 

12 



^12 ) 

1 

-1 

0 

1 

-1 




6 

3 



L 2 


b) 



-3 , -3 -135 

64. ~ H—— = — " ■ 

22 23 506 

^ 7 16 3 . 4 -1 . 8 -2 . 9 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 


Bài tập bổ sung 

7.1. Chọn (C). 

7.2. Chọn(A). 


7.3. 


11 

11 

9 9 

10 10 ^ _ 

—— < — 

; — < —- ; 

— < —. Do đó : 

29 

15 

17 15 

A < 

19 15 

11 + 9 + 10 _ 30 _ 

15 15 15 — 15 


55 





4 2011 2012 2011 , 2012 2011 + 2012 2011 + 2012 „ 

7.4. A = 44- + +—-+ > +—4 + 444- = —4-4— > 44 - = B. 

2012 2013 2013 2013 2013 2012 + 2013 

Vậy A > B. 

7.5. Có thể viết như sau : 


7 

1 +6 

1 

6 

1 

3 

— = 


.-Ị- — = 

— + 

— 

16 

16 

16 

16 

16 

8 

7 

2 + 5 

2 

5 

1 

5 

— = 


—-4- - =z 

— + 

— 

16 

16 

16 

16 

8 

16 


7 3+4 3431 
16 - 16 ' 16 16 ~ 16 4 


§8. Tính chât cơ bản của phép cộng phân sô 



2 _ 1 _3 . 5 _ _1 _6 8 5 _ + ^3 + _6 . 

c 9 _ 18 + is' 6 18 + 18 + 18 ’ 9 _ 18 + l8 + t 8 ’ 


7_J_._6 17 _ _3 6 8 . 18_J_ _3 _6 8 
18 _ Ĩ8 ^ 18 18 _ Ĩ8 + 18 + 18 ’ 18 “ 18 + 18 + 18 + is' 


68. -a) -3 < Ẹ 2 ] <-l ; 

b)-3<x<4=>xe {-3,-2,-1,0, 1,2. 3, 4}. 


69. 


a) 1 giờ vòi A chảy được bể, vòi B chảy đuọc bể ; 

9 

b) 1 giờ cả hai vòi chảy được bể. 


56 



3 

70. — công việc. 



72 dU = (-15) +(-12) +(-5) s -1 + + 

15 60 60 4 5 12 


73.* Mỗi phân số —Ị -1 -Ị- * ■ ' * ’ -Ạ đều lớn hơn —» 

11 12 19 20 

Do đó s>— |- + -^- + *- ' + -Ạ (có 10 phân số) => s > ^ 

20 20 20 20 2 


Bải tập bổ sung 

8.1. A) —> 3) ; B) —» 5) ; C) —► 1); D) -» 2). 

8.2. Chọn (A). 

8.3. Mỗi phan số trong tổng đà cho đẻu lớn hơn tất cả có 50 phân số. Vậy 

-11 1 50 1 

s > ——— 'í + ... + 7TT - — 

100 100 100 100 2 


8.4. 


* 


50 phân số 

. 1 ( 1,1 1 1 ^ 

10 ụi 12 99 100 J 

> 1 ịj_ t Ị 1 > 1 4 90 

> 10 + tioo ^ 100 + + 100 J ” 10 + 100 ~~ 

90 phân số 


Vậy A > l 


§9. Phép trử phân số 

74. 1 giờ vòi A chảy nhiều hơn vòi B là bể. 

75. a) + . b) +■ ; c) ị ; d) 0. 

7 11 2 


57 












hi 


1 i . 1 

2 " f> + 12 " 20 


-iMM! 

30 \ 2 t • 2 ì { ĩ 



82/ Ba dong ưòn la : 


Ba dõng li<2p theo lã : 



I zi 4. L\ Ị — r J I .5 

+ ' 4 + 4 y + 1 5 + 5 ] ’ 6 " fì 

1 ỉ I 

2 ~ 3 + 6 

1 11 

3 ” 4 ' 12 

1 - 1 _ _1 

4 ~~ 5 20 

[ _ \ 1 

8 ~ 9 " 7 2 

[ J_ J_ 

9 ” 10 90 

J_ _ _Ị I 

10 " 11 ~ 110 


Đái tập bó sung 

9.1. Â>-»4j; 

9.2. ChọniC) 

I 

9.3. ai 


B) -» h 


n + 1 - n 


C) ->5»; 


11 * 


D) -> 2j 


11(11 + l) nín 4- 1) nín + l> n(n 4- 1) n n + I 


, 11 11 I l 

h) s ” l - * f 2 - ^ + 2- - — - 

2 2 3 3 4 9 


'--.-1 = ^. 

10 10 10 


9.4. A = 2 - + 2 - 
2.3 3.4 


I 


1 


J_ 1 
4 5 5.6 " 6.7 * 7.8 


I 


1 1 
1 — 

4 4 


l 


— + 

5 5 


I 1 

6 6 


1 I 

4 

7 7 


59 









1 1 [ 1 , 1 

9.5. B — H—— + ——— 4———f-— 

3.5 5.7 7.9 9.11 IU3 

1(222 

= - — + — 4 — 4 


21,3.5 5.7 

1 


7.9 9.11 11.13 


5-3. 7-5. 9-711-9, 13-11 

+ —— 4 - 4 ——— 4 


1 

'Ị 

À. 

1 

2 

1 Ỉ2. 

2 39 


1 , 1 
_ + _ 
5 5 


2{ 3.5 

Ị_ _ 

3 ~ 

Ị__ J_ 

3 _ Ĩ3 

5 

39 


5.7 


7.9 


9.11 


1 k 1 

- 4 - 

7 7 


1 . 1 
—I" _ 

9 9 


1113 

1 


-1“ ' 

11 11 


13 


9.6. 


c — — H——— 4 - 4 “ —— + ——— 4 ——— 
4 28 70 130 208 304 


2 2 2 
14 + 47 + 7^0 


3 3 _ 

1.4 47 7.10 10.13 


10.13 13.16 16.19 

3 3 3 3 


(3.16 16.19 


10-7 13-10 . 16-13 19-16 

+ - 4 _ 4 


2 f 4 - 1 7-4 10-7 

— —1 —-—“ H-—— 1 — 

3^ 1.4 47 7.10 

~ 3Ỉ, 1 4 + 4 7 + 7 10 + 10 13 + 13 

- 1. lã. - 11 

~ 3 19 ~ 19 


16.19 


_Ị_ 1_Ị_ 

16 + 16 19 


9.7.* D = 4 + 4 + 4 + ... + 


11 . 1,1 .1 

10 2 1.2 2.3 3.4 9.10 

-1-I + I-Ỉ+ + i__L 

2 + 2 3 + + 9 10 

= 1--UA<,. 

10 10 . 


60 



§10. Phép nhân phân số 


8 3. a,=f ; 


84. a) -10 : 

85. 


86 . 


b) 


10 


b) ; 

49 


c) 


‘>T 



Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể : 

- Nhân số đó vốri cừ rồi lấy kết quả chia cho mẫu hoặc 

- Chia số đỏ cho mảư rồi lấy kết quả nhân vói tử. 

Áp dụng : 


a)(-15). ! =(-3j.3 = -9; 


c)(-26) =2.5 = 10; 

e)M7).^. 

52 52 

21 10 2.2 14 

a)- + T'_=-+_=r- + 
3 5 7 3 7 21 


b) 42 ■ -| = 6 . (- 6) 
2 -24 

d,< - 12 ' 5 5 : 


_6 

21 


20 

21 


c) 


7 

27 

1 

7 

3 


49 

18 

31 



12 

7 ’ 

18 " 

12 

14 


84 

84 

" 84 ’ 



f- 


41 

(46 


15 

ì 41 


31 41 


31 

1.41 

82 ) 

’ 25 ' 

" 1 82 


82 

J 25 


82 ‘ 25 


50 ; 

(4 


( 3 

8 ì 

( 

8 

5 


í" 5 ì - 

13 

-5 -1 

ls 

2 J 

113 

■il- 

= { 

,10 

v ĩõ 

J-| 

113 J 

10 

* 13 2 

1 

1 

1 


1 


1 


n + 1 - 

a 

1 

n 

n + l 

n(n + 1) 

n 


n + 1 


n(n + J 

Õ 

n(n +- 1) 


-36; 


61 








b) Áp dụng : 



5.6 6.7 7.8 8.9 9.10 10.11 11.12 


,fi-il + íi_iì + (i-iì + íl_íl + íi__iì + (J__ỊÌ + ( T Ị„ T iì 

u 6 ) u 1) \1 u 9 ì {9 10 J uo llj UI \2J 

= J_ _ J_ _ 

- 5 12 ^ 6Ỡ* 

88.* Ta có: = (1) 

b L' bc 

2 

a a ac + ab a(c + b) a.a a t 

7- + -= . = . — = (vìc + b = a). (2) 

b c bc bc bc bc 

Từ (1) và (2);= 7 + — vớib + c=a, a,b,ceZ, b * 0, c^o. 
b c b c 

Nếu a = 8, b = -3 thì c = a - b = 8 - (-3) = ỉ 1. Ta có : 

_8 _8 _ _64 _8 _8 ^ 8.11 + 8. (-3) _ _64 

-3 11 - -33 va -3 11 ~ -33 ” -33 * 

Đàỉ tập bổ sung 

10.1. Chọn (A). 

10.2. Chọn (Dl 

10.3. Từ — a ■ - 7.8 suy ra ab = 8a(b - a) 

b - a b 

ab = 8ab - 8a 2 
8a : =• 7ab 

8a = 7b hay 7- - 
b 8 


62 



10.4. Gọi a là sô nguyên dương cản tìm. 

Để Y“ là những số nguyên thì a phải chia hết cho 4, cho 11, cho 

12 ; a là số nguyên dương nhỏ nhất nên a là BCNN(4, 11, 12) = 132. 


§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phắn sô' 



91. M = = ; 

u 8J v5 ) 92 92 23 


5 2 

nu 

--Ì 

_ 5 

-7 _ 

-5 

llj 

~~ 7 ' 

11 ” 

11 

12 

123 N 

1.0 = 

0 . 





+ 999 ” 

9999 , 





92. Việt đi quang đường AC trong : 

7h30ph - 6h50ph = 40ph = ^h. 
Nam đi quàng đuửng BC trong : 

7h30ph - 7hl0ph = 20ph = ^h. 
Quãng đường AC dài : 

15 • I = 10 (km). 

Quãng đường BC dài : 

12 - ị = 4 (km). 

3 

Quãng đường AB dài : 

10 + 4= 14 (km). 


63 




93. Sau khi giặt, cứ lm vải theo chiều dài sè còn lại: 


15 17 8 17 2. 

— — = — ( m ) vai, 

16 18 10 24 

vậy phải mua 24m để sau khi giặt co 17 m 2 vải. 


94. A = i.2.2.1 

2 3 4 5 


2 • 3•4•5 2-3-4 5 _ 5 
l-2-3-4 3-4-5-6~3 


95. M = 


1 J Ị 
5 7 / 17 


_L__LÌ - 

97 99 ) - 3 99 99 


Bài tập bổ sung 
1 1.1. Chọn (B). 

11.2. Chọn (D). 

11.3. p= 1.2.2... 22 = 2-. 

2 3 4 99 99 

_ , 1 , 1 . . 1 1 1 ... 2 

101 102 299 300 300 3 


11.5. A = 


03 2A 15 29.31 _ 1.2.3 ... 29 3.4,5 ... 31 
2.2■ 3.3’4.4 "■ 30.30 - 2.3.4 ... 30■ 2.3.4 ... 30 


2 _ 21 _ 21 

3Õ'T ~ 60 


,, , , 1 111 , 11,, 

11.6. T + -+ _ + - + . < . 5 = 1 
5 6 7 8 9 5 

11 1 , 1 1 Q _. 

10 11 16 17 8 

Cộng theo từng vế (1) và (2) ta đuục : 

1 , 1 , . 1 , 

5 6 17 



1 1 3-1 2 

11.7.* Ta có nhận xét: - --- = ——— = — - ; 

1.2 23 1.2.3 1.2.3 

1 1 _ 4 - 2 _ 2 

2.3 3.4 “ 2.3.4 ~~ 2.3.4 : 


Suy ra 


1.2.3 211.2 2.3 


1 _ 1 ( 1_Ị_ 

2.3.4 ” 212.3 3.4 


lí 1_1 1 1 

Do đó : M = — —-— + —— - — 

2U.2 2.3 2.3 3.4 


10.11 11.12 


2 Ự .2 11.12 

1 65 _ 65 

2 132 ” 264 


§12. Phép chia phân sô 


A SÓ NGHỊCH ĐẢO 


96. a) —ị hay —Ị- 
-3 y 3 


1 V 5 . -5 

b) “7 hay 
-4 4 


97. a = có số nghịch đảo là 12 ; 


cổ số nghịch đảo là -5 ; 


_ 11 . 

c= có số nghịch đao là — ; 

20 11 

d = -2 có số nghịch đảo là —ì hay —ỉ- 

98. Các cặp số nghịch đảo của nhau là : a) 0.25 và 4 ; c) 2 và 0,5- 
4 7 


99. a) x = - 


b) \ 

4 


65 



100 . 


Z1ẾZỈZ12ZZ_9-Ji 

3 5 79 11 24 6 810 ~ 11 


T có số nghịch đảo là 11. 

101. * Gọi phân sô dương là ~ Không mất tính tổng quát, giả sử a > 0, b > 0 

b 

và a > b. Ta có thể viết a = b + m (m > 0). Ta có : 
a b b+m b . m b ^ , m b , m + b 

7-+—= 7-— + - = l+'7- + —— > !+ -— + —- = 1+ = 2. 

ba b b^m b b+m b + m b + m b + m 

Vậy f+- > 2 . 
b a 

Dấu đẳng thức xảy ra khi a = b (m = 0). 

102. * Có thể viết như sau : 

1-1 -6 (~3) + (-2) + (-l) -1-1 -1 _ _J_ 1 _Ị 

- 2 “ 2 _ 12 ~ 12 4 6 12 ' -4 -6 - 12 ' 

Như vậy số nghịch đảo của - 2 đa được viết dưới dạng tổng các nghịch đảo 
của ba sô nguyên - 4 . - 6 , - 12 . 


B - PHÉP CHIA PHẢN só 


3.9 2. 48.12^4 B _7.7 2 . 

2 4 - 3 ’ 55 11 5 10 5 2 ; 

1 2 3 4 

Sắp xép : _< — < — <—' 

2 3 4 5 

104. a) 4km ; b) 12km. 

105. 2 giờ. 

1 1 9 

106. a) h ; —7 h ; b) ~-h; 

40 50 200 

107. 11=4:1 = 1:2 = 2:1=1:2. 

15 3 7 57 32 5 2 


108 . 



1 . 2-2 
1'1~ À 


c) lOOkm. 


66 






1Ơ9.* Gọi SỐ lớn nhất phàí tìm là ^ (a và b nguyên tố cùng nhau). 

b 

8 â 8b 8b 

Ta có - 7:7 “ 77 “ ‘ Để - 7 - là số nguyên ta phải có 8b : 15asuy ra 8 : a 
15 b 15a 15a 

và b : 15. 


^__ 18 a 18b _ _ lo . , , • 

Tương tự. từ —: — = —— ta cũng suy ra 18 : a và b : 35. 

35 b 35a 

Để ^ là số lớn nhất* ta phải có : a = ƯCLN (8 ; ] 8) = 2 : 

b = BCNN(15 :35)= 105. 


Phân số phải tìm là 


105 


Thử lại : 77 : “7 = 28 ; i|:-|- = 27. 

15 105 35 105 


6 9 2^ 22 4-3 

110/ Số thứ nhất bằng 3 = T~ số thứ hai, 258 chính là giá trị của 77 + 1=7“ 

7 11 21 21 21 


số thứ haì. 


43 


Số thứ hai là : 258 : 77 = 126. 

21 

Số thứ nhất là : 258 - 126 = l32. 


Đài tập bổ sung 

12.1. Chọn (D). 

12.2. Chọn (A). 

6 7 

12.3/ Theo đè bài a : ^ = a./ e N nên 7a : 6 suy ra a : 6 (vì 7 và 6 nguyên tố 

cùng nhau) ; a : ~ = a.Ị^ e N nên 1 la : 10 suy ra a : 10 (vi 11 và 10 

nguyên tố cùng nhau). Như vậy a là bội chung của 6 và 10. 

Để a nhỏ nhất thì a = BCNN (6 ; 10) = 30. 

Vậy số phải tìm là 30. 


67 



Thừ lại: 30 : ị = 30.Ị = 35 ; 

7 6 

,„10 ,„11 

30 : — = 30.-4 = 33. 

11 

.. 13 3 4 

12.4. Tích mói hơn tích cũ là : - 7 - - — - —. 

21 7 21 

Tích mới hơn tích cũ 2 làn phân số thứ hai. 

.. 4 ^ 2 

Vậy phân sô thứ hai là —7 2 = . 

21 21 

Phân số thứ nhất là : Ậ ~ = %. 

7 21 2 

28 7 12 

12.5. * Số thứ nhát bằng -77-: -7 = số thứ hai. 

33 9 11 

12 1 

9 chính là giá trị của —-1 = 7 — số thứ hai. 

11 11 

Số thứ hai là : 9 : -Ị- = 99. 

11 

Sô thứ nhất là : 99 + 9 = 108. 


§13. Hỗn sấ. Số thập phản. Phẩn trăm 


111 . Ih 15 ph = L-h= -h ; 

4 4 

2h20ph= 2ịh = ^h ; 
3 3 

3hl2ph= 3|h = ^h. 


7 . . 26 

112 . a) 114 ; b) 3 ; c) -ì~ ; 

8 35 

_ x ,2 22 1 11 1 

113. a) 44 : 2 = -7 • 4 = “4 = 24 : 

5 5 2 5 5 

b) 4|:2 = Í4+|']:2 = 2 + ị = 2-^- 

5 V 5 ) 55 


d) -3^. 

21 


68 



114. * a) X = -3,5»; 

115. * 2 giò 6 phút. 

116. * a) y = -1 ; 


b) X = -10 — 
6 


b)y 3 ; 
1 


c) x = 


26 

165 


đ) X - -2. 


c) y = -9. 


117* Dẻ thấy a “ b = Ỷ g = 3. 

Ta có : 3,5 + 1,2 + c + e = 3 + d + c + 2,3 =4,2 + 0,7 + d + e = 8,3 

Suy ra : c + e = 8,3 - (3,5 + 1,2) = 3,6 (1) 

c + d = 8,3 - (3 + 2,3) = 3 (2) 

d + e = 8,3 - (4,2 + 0,7) = 3,4. (3) 

Cộng từng vế ba đẳng thức trên rồi chia hai vế cho 2, ta được : 

c + d + e = 5. (4) 

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra : d = 1A e = 2, 0=1,6. 

2.1 

Vậy:a= —< k = 5 c= l>6, d = 1,4, e = 2, g = 3. 

7 5 + 2 11 10 7 + 3 11 

118* —- = —“-=-7 + ^; 4- = -——= 4 + ^; 

10 10 2 5 21 21 3 7 

7 1+2+4 111 

8” 8 ~ 8 + 4 + 2 * 


119.* a) ( 4 | + g + 3 ^j -(0.37 + 1,28 + 2,5) = 


_ 23 _ 23 3 97 

= 7-=-4,15 = 7 ^ 4 - 4-4 = 3 + 4 - 
24 24 20 120 


3, 

( 2 2 

1 _L 

2 'l 

|_lf 

\_ 

1 1 
__L _ 

1 

-“ + .. 

9 

1 

.. H- 

59 


2 

[ 5.7 7.9 

' + 59.61 J 

2 ' 

,5 

7 7 

61J 


3fl _ J_ 

2 I 5 “ 61 


3 _56 84 

2 ‘ 305 “305 


69 



( 22 + 13 2 j- (2tl l3) = 65 + 66 - 143 _ -12 = -4 

( 4 2, 3 ì .. ,, ,,, 88-52 + 429 465 155 ' 

—T - -7 + T - (2 . 1 l . 13) 

113 11 2 


Đải tập bế sung 

13.1. A) —> 3); B)->1); C)->5); D) -» 2). 

13.2. a) Sai ; b) Đúng ; c) Đúng ; d) Sai. 

13.3. 220 “ 2“.5.11 nên ta có các phân số tối giản sau đây thoả màn các 
của bài toán : 


55 .. 44 11 

= 13.75 :-^ = 8,8; ““ = 0,55. 
4 5 20 


13.4,* Cách l.A = 


B = 


2Q 10 + ỉ 
20 10 -1 

2Q 10 -1 
20 10 - 3 


= 1 


20 10 -1 


= 1 


20 10 - 3 ' 


Vì 


20 10 - 1 20 10 - 3 


0 ) 

( 2 ) 

(3) 


nên từ(l), (2) và (3) suy ra A < B. 

Cách 2. Ta đă biết 7 - > 1 => ặ- > a + n (a, b, n € N*); 
b b b + n 


B = 


20 10 - 1 
20 10 - 3 


, _ „ 20 u - I . 20 u -1 + 2 20 0 + 1 

> 1 nên B = ———- > 


20 10 - 3 


20 


10 


3 + 2 20 ICI - 1 


Vậy B > A. 


§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước 


120. a) 16 ; 

121. a) lOph : 

122. a)3,5h: 

123. a) 5hl5ph 


b)40000Ổ; 
b)20ph ; 
b) 2.25h ; 
b) 10h30ph ; 


c) l,8kg. 
c)45ph : 
c) 0.7 5h ; 
c)3h45ph; 


d) 24ph ; 
d) 6,2h. 
d)2h6ph ; 


e) 35ph ; 
e) 4h36ph. 


điẻu kiện 


A. 


g) 16ph. 


70 



124. 225g. 

125. 10 quà. 

126. 9 học sinh giói. 

127. Phân SỐ chỉ số thóc thu hoach được ở thửa thứ tư: 

, M 2 [5\ 1 

1 — —- + — + —-7 = - (tong sô thóc). 

u 5 100 J 5 

Khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư: 

lOOOkgl = 200kg. 

Bài tập bổ sung 

14.1. Chọn (C). 

14.2. Chọn (A). 

14.3. Số a = 480 : ị = 1200 

5 

12,5% của số a là 1200.12,5% = 150. 

14.4. Gọi sô phải tìm là 4ab. Theo đề bài, ta có -. 

ab4 = — ,4ab hay 4.ab4 = 3.4ab. 

4 

Ta làn lượt có : 4.(10ab + 4) - 3.(400 + ab) 

40ab + 16 = 1200+ 3ab 
37ab = 1184 
ãb =32. 

Số ban đầu là 432. 

§15. Tìm một số biết giá trị một phần số của nó 

128. a) 375 ; b)-160. 

129. 6 ^kg. 

4 


71 



130. 12 tuổi. 

131. 360 trang. 

132. 22m. 


133. 54 quả. 

3 3 

134. * Lúc đầu số sách ngãn A bảng J = ^ tổng số sách ; lúc sau bằng 


25 _ 25 

25 + 23 - 48 


tổng số sách. 


. , . , 25 3 7 ^ 

14 quyến chính là : —- - — - —— tống sô sách. 

48 8 48 

7 

Vậy tổng số sách ở hai ngăn là : 14 : —“ = 96 (quyển). 

48 

3 

Lúc đầu ngăn A có : 96 - ^ = 36 (quyển), 

8 

ngần B có : 96 - 36 = 60 (quyển). 

9 9 21 21 

135.* Số học sinh lớp 6 A, 6 B, 6 C theo thứ tự bằng ——— = —71 

9+25 34 21 + 64 85 

——— = -3 SÔ học sinh cả khối 6 . Tổng số học sinh của ba lóp 6 A, 6 B, 6 C 
4 + 13 17 5 F 

921 4 127 ữ 

chiếm : —- + + —7 = - 37 - tổng số học sinh khối 6 . Số học sinh lớp 6 D 

34 85 17 170 

127 43 

chiếm : 1 - —— = -2- tổng số học sinh khối 6 . Vậy số học sinh khối 6 là : 
170 170 


43 : = 170 (học sinh). 

170 

Lớp 6A có : 170 • “ = 45 (học sinh), lóp 6B có : 170 ■— = 42 (học sinh). 
4 

Lóp 6C có : 170 ‘ -pỷ =40 (học sinh). 


Đài tập bổ sung 

15.1. Chọn (A). 

15.2. Chọn (D). 


72 



153. ^ số cam người ấy mang đi là 46 + 2 = 48 (quả). 

. . 4 

Vậy sỏ cam mang đi bán là : 48 : ỳ = 84 (quả). 

15.4. “7 đoạn đuờng đội thứ hai sửa bàng “ đoạn đường đội thứ nhất sửa, 
4 6 

, , . , . 1 4 2 

nên đoạn đường đội thứ hai sứa bàng = — = — (đoạn đường) đội thứ 

6 6 3 

nhất sửa. 

Chiẻu dài đoạn đường cả hai đội sửa bằng : 

2 5 

1 + — = — (đoạn đường của đội thứ nhất). 

3 3* 

Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là : 


200 : — = 120 (m). 

3 

Đoạn đường đội thứ hai sửa là : 
200- 120 = 80 (m). 


§16. Tìm tỉ số của hai số 


136. a) ị ; 

7 

137. 1 

4 

138. a) I ; 

7 

139. a) 150% ; 

140. 290km. 

141. i = = 

c b c 



b) 60%. 


2ỊỊ__ 3 
26 ~ Ĩ3 



73 



* a _ 2 a + 35 _ 11 

14Z. — — — » - 7 — -—7 • 

b 7 b 14 

_ 1,35 11 35 _ 11 a 11 2 1 

Ta có : — + — = —- => - 7 — = -7-7 - — = — = —• 

b b 14 b 14 b 14 7 2 

Do đó b = 35.2 = 70, a = ị . 70 = 20. 

7 

143.* 7 - = 4 nên a = 2k, b = 5k (k e z, k * 0). 
b 5 

Từ a . b = 40 suy ra : 2k . 5k = 40 => k 2 = 4 => k = ± 2. 

Vậy a = 4, b = 10 (k = 2) 

a = - 4, b = -10 (k = -2). 

Bàl tập bể sung 

16.1. (A)5:4; (B)2:1: (C) 25 : 8 ; (D)96:7. 

16.2. Chọn (B). 

16.3. Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm di 1000 
lần nên diện tích giảm đi: 

1000.1000 = 100000 Ỏ (lần) 

Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là : 

5000 m 2 : 1000000 = 50000000 cm 2 : 1000000 = 50 cm\ 

16.4. * 25% = ị ; 0,375 = 4 . 

4 8 

Số lớn bằng : 7 : -Ị- = 4 (số nhỏ). 

6 8 4 2 

Phân số chỉ 32 là : ị - 1 = ị (số nhỏ). 

2 2 

Vậy số nhố là: 32 : 4 = 64. 

2 

SỐ lớn là : 64 + 32 = 96. 


74 



16.5.* Gọi hai sô phải tìm là a và b (b * 0). 

Ta có — - ị - (k * 0). 
b 5 5k 


Vậy a = 3k, b = 5k, do dó : 
a : - b 2 = (3k) 2 - (9k) 2 = -64 


9k 2 - 25k 2 = -64 
—16k 2 =-64 
k 2 =4 
k = ±2. 


Với k = 2 thì a = 3.2 = 6, b = 5.2 = 10. 

Với k = -1 thì a = 3.(-2) = -6, b = 5.(-2) = -10. 


§17. Biểu đổ phần trăm 

144. a) 62,5% ; b) 142,86% ; c) 58,33% : 

145. a) 7,2 ; b) 5,6 ; c) 2,28 ; 

146. a) Anh 12 tuổi, em 8 tuổi; 
b) Mẹ 32 tuổi, con 12 tuổi. 

147. a) SỐ học sinh giỏi: 48.18,75% = 9 ; 

SỐ học sinh trung bình : 9.300% = 27 ; 

SỐ học sinh khá : 48 - (9 + 27) = 12. 

b) Số học sinh trung bình chiếm : 

27.100 

— • % = 56,25% số học sinh cả lớp. 

48 

Số học sinh khá chiếm : 

—— % = 25% số học sinh cả lớp. 


d) 216,66%. 
d) 2,91. 


75 



3 _ __ 

148. a) “ tấn = 750kg. Trong 750kg sắn tươi có : 

4 


750.25% = 187,5 (kg) đường, 
b) Muỏn có 350kg đuờng phải dùng : 

350 : 25% = 1400 (kg) sắn tươi. 

149. Số 43,2% chắc chắn không chính xác VI khi đổ, số học sinh thích đá cảu là : 
320.43,2% = 138,24 (học sinh) ! 


150. Nói như Bình chua chắc đa đúng vì trong số những nguời được hỏi ý kiến có 
thẻ có nhửng người không tán thành cũng không phản đối. Họ không có ý 
kiến vẻ vấn đẻ được hỏi hoặc đang phân vân. 


Bài tập bổ sung 

17.1. A) -> 4) ; B) —> 1); C)-> 3); 

17.2. * a)10m; b)8m; c)80m 2 . 

17.3. * So với trước, khối lượng công việc bằng : 

100% +80%= 180% = 1,8. 

So với trước, năng suất lao động bằng : 

100 %+ 20 %= 120 %= 1 , 2 . 

So với trưấc, số công nhân bằng : 

1,8: 1,2= 1,5= 150%. 

Vậy số công nhân phải táng : 

150%- 100% = 50%. 


Bài tập ôn chương III 


151. 


— < < 1 zli 

3 ' 3 " x ■ 3 ‘”Ĩ2 ; 


-13 

9 


< 


X 


< 


-11 

18 


=>x=-l. 


D) -+ 5). 


76 



152. ff.2-í-f + 4Ì-£-'4- 
15 4 U 5 4 ) 47 13 


7 47 24 


5 60 47 


13 




5 5 


13 


13 


[ 1 19 123 \ _ „ , „.. 

153 . 1 ^ + 6 ' 4 Ị‘ x - 8 = t °- 6 + °’ 415 + °' 005 ) : °' 01 


1 + 38-369 
12 


X-8 = 1,02: 0,01 
-55 

-~x = 102 + 8 


154.* A = 
Vì - 


= 1 - 


10 8 +2 


10 8 -1 10 8 -1 

3 „ 3 

< 


110.2 

X = ———— 

-55 

X = - 4. 

B = - 


10 * 


= 1 


10 S -3 * 10 8 '3 


10 8 -1 10 8 -3 


nên A < B. 


155. Ta có : 


-1,(1 1 0,(1 1 Oi, 1 - , 1 - 

s — — + — + —— + —— + — 4- —— + —- < — + —— - 3 + —— « 3 
5 U3 14 15 J Ul 62 63 J 5 12 60 


e 1 ,1 , 1 10 _ 0 1 

5 4 20 20 2 

156.* Ta bìểũ diên đẻ bài theo sơ đồ sau : 


Iquã 


H Số cam mang đi 


ịquả 
-HT 


4—-—I-1 SỐ cam còn lai sau lân ỉ 

! 3 - 
‘ 4 quà 

I-Ịị—I- 1 - 1 Sô cam còn lai sau lân 2 

I ^ q ua —I SỐ cam con lại sau lân 3 


Hình 7 


11 



Số cam còn lại sau lần bán thứ hai: 

( 24+ !H =33(quả) - 

Số cam còn lại sau lân bán thứ nhất: 

(33 +±}: 1=50 (quả). 
SỐ cam bác nông dân mang đi bán : 

[ 50 + 2 ) : 2 = 101 (quả) - 

Bài tập bô sung 


III t a _ -8 , a _ , -8 u„., b - a 11 + 8 

111.1. — = — suy ra 1 - — = 1 - —— hay —-— = ———. 

b 11 b 11 b 11 

Thay b - a = 190 vào (1) ta được : ^ 7 ^ = 77 => b = 110. 

b 11 

Phân số 7 phải tìm là - 77 . 
b 110 

_ __ 878787 878787 :10101 87 

959595 959595:10101 95 

8787 _ 8787 :101 87 

9595 ” 9595:101 " 95' 

Từ đó tính được A = 0. 

2009.2010 - 2 _ (2008 + 1).2010 -2 

" 2008 + 2008.2010 " 2008 + 2008.2010 
_ 2008.2010 + 2010-2 
2008 + 2008.2010 
= 2008.2010 + 2008 = 

" 2008 + 2008.2010 - 
_ -2009.20102010 _ -2009.2010.10001 = 
20092009.2010 - 2009.10001.2010 
Do đó A + B = 1 + (-1) = 0. 
m4 p= 2.3.4.(1-9 + 11-13) 2.3.4 _ 4 

5.6.7(1-9 + 11-13) 5.6.7 35 ' 

ra.5.* Ta có s = ị + — + tV + ... + -4r ■ 

2 2 2 2 3 2 20 


( 1 ) 


78 



nên2S- l + ị + -^ + ... + ~. 

D0AS2S-S.1-V*yS.l-Jj<l. 

IIL6.* Vì 1 -f ì - 1 nên 1 < ỉ suy ra a > 5. 

a b 5 a 5 

Ta lại có 0 < a < b nên — > ỉ Do đó - + - > -.+ “ 

a b a a a b 

2 12 

hay — > -2- = suy ra a < 10. 
a 5 10 

Từ (1) và (2) tacóae {6 ; 7 ; 8 ; 9}. 

Nếu a = 6 thì ị = ị - ị = 4- nên b = 30. 
b 5 6 30 

Nếu a = 7 thì ị = ị - ị = ị- suy ra b = 17,5 (loại), 
b 5 7 35 

Nếu a=8thì-4 = 4- 4 = -4 suy ra b tí 13,3 (loại), 
b 5 8 40 

NẾU a = 9 thì ị = 4-4 = 4z suy ra b= 11,25 (loại), 
b 5 9 45 

Vậy chỉ có một cách viết là 5 = £ + 

111.7.* Đặt k = 

a + b 

Tacók= Hlj±<lỌi±i^ = io. 

a + b a + b 
k = 10 » b = lOb C-> b = 0. 

Như vậy k ldm nhất bằng 10 ứng với các số 10 ; 20 ; 30 ;... 
IIL8'" Giả sử ta rim được harichử số a và b sao cho ^ = a,b. 


Rõ ràng ta có a,b > a (vì b * 0). 

a 1 1 1 

Ta lại có — - a, — mà — < 1 nên a.— < a 
b b b b 


( 1 ) 


( 2 ) 


90. 

( 1 ) 


a 

hay — < a. 
b 


( 2 ) 


Vậy ặ < a,b nghĩa là không tìm được hai chữ số a, b thoả mân đề bài. 
b 


79 



Phần HÌNH HOC 


Chưong II - GÓC 

§1. Nưa mặt phảng 


ĐỀ BÀI 


1. Cho ba điểm A, B. c năm ngoài đường thẳng a. Biết ràng cả hai đoạn thảng 
BA, BC đều cắt đuừng thẳng a. Hỏi đoạn thảng AC có cắt đường thẳng a 
hay không ? Vì sao ? 

Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. 

2. Cho hỏn điểm A, B, c, D không nằm trèn đường thẳng a, trong đó A và B 
thuộc cùng một nừa mặt phẳng bờ a, còn c và D thuộc nừa mãt phảng kia. 
Hỏi đuừng thảng a cát đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thảng nào trong các 
đoạn thảng nôì hai trong bôn điểm A, B, c, D ? 

3. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng o sao 
cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọì c là điểm nầm giữa A, B. Vẽ điểm 
D sao cho B nàm giữa A và D. Hỏi trong hai tia oc, OD thì tia nào nằm 
giừa hai tia OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB ? 

4. Cho hai tia Oa, Ob khòng đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao 
cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi c là điểm nằm giữa A và B. Gọi M 
là điểm khổng trùng O thuộc tia đối của tia OC. 

a) Tia OM có cắt đoạn thảng AB hay không ? 

b) Tia OB có cắt đoạn thẳng AM hay khồng ? 

c) Tia OA có cắt đoạn thẳng BM hay không ? 

d) Trong ba tia OA, OB, OM có tia nào nằm 
giữa hai tía còn lại hay không ? 

5. Ở hình 1 . ba điểm A, B, c thảng hàng. 

a) Gọi tên hai tia đối nhau. 

b) Tia BE nằm giữa hai tia nào ? 

c) Tia BD nằm giữa hai tia nào ? Hình 1 



80 



Đài tập bổ sung 

1.1. Vẽ hình theo cách diễn dạt bàng lời trong mỗi trường hợp sau đây 

a) Nửa mạt phăng (I) có bờ là đường thẳng t. 

b) Điểm M thuộc nửa mặt phảng có bờ là đường thảng đ và điểm N thuộc 
nửa mặt phảng đối. 

c) Điểm M thuộc nửa mặt phảng có bờ là đường thẳng a. Hai điểm M, N 
nàm khác phía đối với đuởng thẳng a. Hai điểm N, p nằm khác phía đối với 
đường thẳng a. 

d) Hai đường thảng m và n cắt nhau tại điếm o. Điểm A thuộc nửa mật 
phảng bờ là đường thẳng m. Hai điểm A, B ở cùng phía với đưòmg tháng m 
nhưng khác phía đối với đuửng thẳng n. Điểm c vừa thuộc nửa mặt phẳng 
bờ n có chứa điểm B vừa thuộc nửa mặt phảng bờ m không chứa điểm A. 
Điểm D không thuộc nửa mặt 
phảng bở n có chứa điểm B và hai 
điẻm A, D khác phía đốỉ với đường 
thẳng m. 

1.2. Dựa vào hình bs.l nối mỗi ý ở cột 
A với chỉ một ý ở cột B để dược 
kết quả đúng. 


Cột A 

Cột B 

1 ) Hai điểm p, Q 

a) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z, nằm 
khác phía đối với đường thảng t 

2 ) Hai điểm p, R 

b) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đuửng thảng t và 
thuộc nửa mặt phảng có bờ là đường thẳng z 

3) Hai điẻm Q. R 

c) nằm khác phía đối với đường thẳng z và cũng nằm 
khác phía đốì vơi đường thẳng t 


d) thuộc haỉ nửa mặt phăng đối nhau có bờ là đường 
thẳng z và cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường 
thẳng t 



81 




1.3. Nhìn hình bs.2, hãy đọc tên một tia nàm giữa hai tia khác. 

s 



§2. Góc 

6 . Đọc tên và viết kí hiệu các góc ờ hình 2. 

Có bao nhièu góc tất cả ? 

A 

Hình 2 

7. Vè ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có đưực là Ou Ơ 2 , O 3 . 
Điền vào bảng sau : 



8. Bổ sung chồ thiếu (...) trong các phát biểu sau : 

a) Góc xOy là hình gồm. 

b) Góc yOz đưực kí hiệu là. 

c) Góc bẹt là góc có. 

9. Bổ sung chồ thiếu (...) trong phát bìẻu sau : 

Khí hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điém nàm trong góc xOy nếu... 



82 







10. Vẽ : 


a) Góc xOy ; 

b) Tia OM nằm trong góc xOy ; 

c) Điểm N nằm trong góc xOy. 

Đài tập bổ sung 

2.1. Nhìn và đọc tên góc, tẻn đỉnh, tên các 
cạnh, viết kí hiệu cùa mỗi góc có trong 
hlnh bs.3. 

2.2. Ví hình theo cách điển đạt bàng lời trong mỗi trường hợp sau đây 

a) Vẽ góc xOy không phái íà góc bẹt; 

b) Vẽ góc bẹt tBz ; 

c) Vẽ gốc jGk và điểm M nàm bên trong góc đó ; 

d) Vè góc nCm và nCt sao cho tia Cm nam giữa hai tia Cn va Ct; 

e) Vẽ cấc góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz năm trong góc xOy, tia Oy nàm 
trong góc zOt và xOt là góc bẹt. 

2.3. Mỗi càu sau đây đúng hay sai? 

a) Hình tạo bỏri hai tia là một góc ; 

b) Hình tạo bởi hai tia phân biệt là một góc ; 

c) Hình tạo bòri hai tia cắt nhau là một góc ; 
đ) Hình tao bôi hai tia trùng nhau là một góc ; 
e) Hình tạo bởi hai tia đỏi nhau là một jgóc ; 

0 Hình tạo bởi hai tia bất kì irẽn mót đưừng thảng là một góc bẹt; 

g) Hình tạo b(ỳi hai tia có nhiêu điểm chung (nhưng không trùng nhau) là 
một góc bẹt; 

h) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc bẹt; 

i) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thi tia Oy luôn nằm trong góc xOz : 

j) Khi vẽ hai góc mOn và nOt, điểm M bất kì thuộc tia On (khống trùng với 
O) luồn nằm trong góc mOt; 

k) Cho góc pQr (khòng phái la góc bẹt), điểm A bất kì trên tia Qp, điểm B 
bắt kì trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng 
AB. Khi đó tia QM luôn nàm trong góc pQr. 



83 









13. Hỏi lúc máy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 
0°, 60°, 90°, 150°. 180° ? 

14. Đo các góc CED, CGD. BED. GCE ở hình 5. 


ABC 



30,5° = 

60,75° = 
90,2° = 

45,15° = 


Đầi tập bổ sung 

3.1. Hay cho biết mỗi cãu sau đây là đúng hay sai? 

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn ; 

b) Góc có số đo 75° lã góc tù ; 

c) Góc có số đo 90° là góc bẹt; 

d) Góc có số đo 180° là góc vuông ; 

e) Một góc khồng phải là góc tù thì phải là góc nhọn ; 
n Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù ; 

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù ; 

h) Góc nhỏ hơn 1V là góc nhọn ; 

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt. 


85 












3.2* Cho hình bs,4. 

a) Hãy đọc tên các góc đình 0 có 
trong hình đó ; 

b) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh 
o, một cạnh là Ot cỏ trong hình đó ; 

c) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh m o t 

o, một cạnh là Om cỏ trong hình đó ; Hmỉì hs 4 

d) Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh o cỏ trong hình đó ; 

e) Cho biết số đo của các góc tù đỉnh o có trong hình đó ; 

f) Hay do và cho biết tên của góc bẹt đỉnh o có trong hình đó. 

3*3* a) Hai đường thẳng xx', yy' cát nhau tại điểm o và xOy = 90°. Hảy do và 
cho biết số đo của các góc yOx\ X Oy' và y’Ox. 

b) Hai đường thẳng xx\ yy f cát nhau tại điểm o và xOy = 30°. Hăy đo và 
cho biết số đo của các góc yOx\ xOy' và y'Ox. 

§4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz ? 

16* Gọi Oz là tia nằm gỉừa hai tia Ox, Oy. Bíếĩ xOy = a°, zOx = b° . Tính yOz. 

17. Cho biết LPM = 90°. Ve tia PU để LPM = LPU + ƯPM * 

18. Ở hình 6, hai lia 01. OK đối nhau. Tia 01 cắt đoạn thảng AB tại I. Biết 
KOẰ = 120° , BOI - 45°. Tính KOB , Ấoi , BOA. 


o 

Hĩnh 7 





86 



19. Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo haì góc mà biết được số đo của cả ba 
góc xOy, xOz, yOz ? 

20. Xem hình 8. Hỏi tOv có phải là góc vuông hay không ? Vì sao ? 



Hình X Hình V 

21. Xem hình 9. 

a) Đo các góc DHE, DGE, DFE. 

b) Hỏi DFE có bằng DGE + DHE hay khồng ? 

22. Tia Oy nằm giừa hai tia Ox và Oz, Biết xOy = 40 ứ . Hỏi góc xOz là nhọn, 
vuồng, tù hay bet nếu số đo của góc yOz lần lượt băng 30°, 50°, 
70°, 140° ? 

23. Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, c, B và lấy điểm 
o nằm ngoài đường thẳng cL Biết AOD - 30° „ DOC = 40° , AOB = 90°. 
Tính Ấoc , COB, DOB. 

Bài tập bổ sung 

4.1. Nhìn mỗí hmh vẽ và điẻn đúng sô đo góc vào ô còn trống trong bảng sau 


Hình vẽ 

Góc xOy 

Góc yOz 

Góc zOx 

^<30 n 1 

0 X 


1 

Ị 



87 






Jinh ° Hình bi.5 

d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh o. 

e) Cho biết những cặp góc kề bù nhau đỉnh o, 

4.3. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? 

a) Ta luôn có mOt + tOvv - mOw ; 

b) Nếu mơt + tOw = mOw thì tia Ot nằm giừa hai tia Om và Ow ; 

c) Hai góc có tổng băng 180° ỉà hai góc kề bù ; 

d) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia ; 

e) Hai góc nhọn là hai góc phụ nhau ; 

f) Haỉ góc nhọn là hai góc bù nhau ; 

g) Hai góc vuông là hai góc kẻ bù ; 

h) Hai góc phụ nhau mà một góc là 45 thì góc kia là 135 ; 

i) Hai góc bù nhau mà một góc là 45^ thì góc kia là 45 ư . 


88 




§5. Vẽ góc cho biết sô do 

24. Vẽ gốc xO/ cỏ số đo băng 40°. 

25. Vẽ góc vuông BAC. 

Hướng dãn : Cách 1 : Dùng thước đo góc. 

Cách 2 : Dùng ẽke. 

26. So sánh hai góc ở hình 10. 

Hướng dẫn : 

Cách 1 : Đo riêng từng 
góc rỏi so sánh hai số đo. 

Cách 2 : Vè lại hai góc 
lên giấy trong. Đặt chồng 
hai góc sao cho đính 
trùng nhau, một cạnh 
trùng nhau, hai cạnh con 
lại của hai góc nằm cùng phía đốì vơi cạnh trùng nhau rồi vận dụng kiến 
thức §5 để kết luân. 

27. Tính tổng số đo hai góc trôn hình 10. 

Hưímg dản : 

Cách l : Đo riêng từng góc rồ ỉ cộng hai số đo. 

Cách 2 : vẻ hai góc ớ vị trí kề nhau rồi đo góc tổng. 

28. * a) Vẽ góc 40° có đỉnh là M trên giấy cứng. Cắt ra ta được một mẫu hình. 



b) Đóng hai chiếc dinh vào hai điểm A và B 
cách nhau 2 , 5 cm. Đưa mầu hình vào khe hở 
giữa hai chiếc đinh sao cho một cạnh sát A, 
một cạnh sát B. Khi đó đỉnh M của góc ở vị 
trí M]. Đặt mẫu hình nhiều lản để dược 
nhiều vị trí M] , M 2 , M 3 , ... khác nhau 
của đỉnh M. Vậy ta có : 

ẤM^B = ẤM^B = ẤM^B = 40°. 



Hình lĩ 


89 



Đánh dấu khoảng 10 vị trí khấc nhau của 
đỉnh M và dự đoán quỹ đạo của dinh M 
(hình 11). 

29. a) Vè vào vả hình 12 trong đó ba điểm s. R, 
A thẳng hàng vù ARM = SRN - 130°. 

b) Tính ẨRN . MRS > MRN . 

c) Dùng thước do góc kiểm ừa lại kết quả. 



Bài tập bổ sung 

5.1. Vẽ liên tiếp các hình theo các cách diễn đạt sau 

a) nAx = 180 ô ; 

b) mAx = 135°; 

c) kAx = 45°, tia Ak nằm trong góc xAm ; 

d) nAy = 90°, tia Ay nằm trong góc xAm. 

5.2. Va từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau 

a) Hai góc xOy và yOz kẻ bù, với xOy = 135°. 

b) Hai góc mOn va nOt kề nhau và phụ nhau, với nOm == 30°. 

c) Cho tia Ap. ve qAp = 30°. 

d) Cho tia Bt. Va rBt = 90°. 

e) Cho tíaCk. Vẽ hCk =45°. 

5.3. Vè mOn = 30°, Vẽ tiếp góc nOp kẻ bù với góc mOn Vẽ tiếp góc pOq phụ 
vói góc mOn đồng thời tia Oq nằm trong góc nOp. Cho biết số đo của 
góc nOq ? 


§6. Tia phân giác của góc 

30. aì Vẽ xOy = 44° ; 

b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy> 


90 



31. 


Hitrmỵ dân : Cách I ; Dung ihưoc đn gỏc. 

Cách 2 ; Ciấp giãy. 

a) Ve góc bọt xOv ; 

b) Vẽ lia Ot sao cho xõt - 30" : 

c.) Vẽ tia O/ sao chu yOy. - 30° (Oi và O/ cũng năm trẻn một nửa mặt 
pháng bở xy); 

d) Vẽ tia phan giác Om của góc tOz ; 

e) Vì sao tia Om cùng lá tia phản giác cùa xOy ? 

32. a) Cát hai góc vuông rỏi dạt lốn nhau nhưhinh 13. 

h) V i sao có xO/ - yOt ? 

c} Vi sao tia phân giác của y()z củng là tia phân giác của x()t 7 




iimh ỊJ 


t 


33. ('ho hai tia Oy, O/ cùng nỏm irong một nưa mặt phảng có bờ chửa tia Ox 
sao cho : xOỵ - 80°, xOz - 30°. Gụi Om là tia phồn giác của góc yO/. 
Tính xOm . 

34. Trong trò chơi bi-a, cac đấu thù thương áp dụng kinh nghiệm sau : Muỏn 
đẩy quá cáu A vào iliểm o (trỏn cụnh bàn) dể khi bán ra trúng quả cầu H 
(h.l4a) thì cản xảc dinh điểm o sao cho tia Ot (lia vuông góc vởi mạt hãn 
tai O ) phải là tia phan giác của góc AOB 

Em hay xem binh I4b rỏi dung cac dụng cụ do (thước tháng, ẽke, thưức đo 
góc> kiếm tra xem quá cầu (' sau khi dập vào cạnh hãn cô dạp trúng vào quả 
cáu D khòng ? 


o 



UI b> 

Hĩnh ỉ 4 


91 






Bài tập bờ sung 

Vẽ xOy = 50 \ Vè tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vc tiếp Om là tia phân 
giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz. 

Dùng giả thiết trên cho cac bai số 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sau đây. Hãy chọn kết 
qưa đúng. 

6.1. Số đo của góc xOn bàng 

(A) 25"; (B) 115° ; (C) 90°; (D) 65°. 

6.2. Sỏ đo của góc xOm bàng 

(A) 25° ; (B) 65° ; (C) 90°; (D) 115 u . 

6.3. Số đo của góc mOn bàng 

(A)25°; (B) 65"; (0 90° : (D)115°. 

6.4. Số đo của góc mOz bàng 

(A) 25° ; (B) 90" ; (C) 115°; (D) 155°. 

6.5. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? 

a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó ; 

b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nứa số đo góc xOy là tia 
phân giác của góc đó : 

c) Mỏi góc cỏ duy nhát một tia phán giác ; 

d) Mồi góc có duy nhất một đường phân giác. 

6.6. Vẽ mOn = 120 . Vò tiếp mOt = 90° sao cho tia Ot nàtn trong góc mOn. Vẽ 
tiếp nOz = 90° sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp Ox là tia phân 
giác của góc mOn. 

a) Chơ biết số đo của góc nOt; 

b) Cho biết số đo của góc mOz ; 

c) Cho biết số đo cúa góc zOx. 

§7, Thực hành đo góc trèn mặt đất 
Đài tập bo sung 

7.1. Vẽ mOn = 160°. Vẽ tiếp mOt = 120° sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. 
Vẽ tiếp zOt = 80° sao cho tia Oz nằm trong góc mOt. Vê tiếp Ox là tia phân 
giác của góc mOn, 


92 



a) Dùng kết quả đo đạc đé khẳng định các góc mOz, 2ƠX, xOt, tOn bàng nhau. 

b) Dũng kết quả đo đạc để khẳng định Ox là tia phân giác của góc zOt. 


§8. Đường tròn 

35. Cho bai điểm A, B cách nhau 3 cm. Vẽ đuừng tròn (A ; 2.5 cm) và đường 
tròn (B : 1,5 cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại c và D. 

a) Tính CA, DB. 

b) Tại sao đường tròn (B : 1,5 cm) cát đoạn thẳng AB tại trung điểm I 
cứa AB ? 

c) Đuửng tròn (A ; 2,5 cfn) cắt đoạn thẳng AB tại K. Tính KB. 

36. So sánh các đoạn thảng trong hình 15 bàng mát rồi kiểm tra kết quả bằng 
compa. 



Hình 15 Hình ì6 

37. Làm thế nào để chỉ đo một lần, mà biết được tổng độ dài các đoạn thẳng ở 
hình 16 ? 

38. a) Vẽ đoạn thảng AB bằng 3cm ; 

b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2 cm ; 

c) Vẽ đưởng tròn tâm B bán kính 2 cm ; 

LÌ) Đật tcn giao điểm của hai đường tròn là c. D . 
e) Vẽ đoạn thảng CD ; 

g) Đặt lèn giao điểm của AB và CD là I ; 

h) Đo IA và 1B. 

39. Vẽ lại các hình sau (đúng kích thuức như hình đầ cho : Hình 17, 18, 19, 

20 , 21 ). 


93 




Bải tập bô sung 

8.1, Ve hĩnh lien liếp theo cảc cách diỏn đnl sau 

a 1 Ve đoan thẳng AR = 2cm. Ve đirỡng tròn (c I) Lim A, hán kinh AB. 

h) Ve đưởng tròn (c2) târti B, bán kinh AB. Gọi các giao điểm của đường 
tròn nãy với đircmg tròn (c I ) lã c và G. 

c) Ve (luông tròn ịcĩì tâm c. hãn kinh AC. Gọi giao diểm mới của đinrng 
tròn nay V(TĨ đưimg tròn (cl) Iti D. 

(J| Ve đưtnig tròn Ic4) tủm D, hán kinh AD. Gọi giao đièm mới của đường 
trôn này v<Ýi đường tròn <c 1) la E. 

c) Ve đuvmg trôn (c5) tâm E. bân kinh AE. Gọi giao điếm mới cua đtnmg 
tron nãy với duxVng tron tcl) la F. 

0 Ve líưỏng tròn ích) tủm K bán kinh AF. 

g) Ve đưững tròn (c7) tâm G, hãn kinh AG. 

Sau khi ve như trôn hay so sành các đoan 
thảng: AB. BC\ CD, DF, RF, FCĨ. GB 





8.2. Vẻ đường ứòn tâm o, bán kính R = 3cm, Vẽ một đường kính AB. Vẽ tiếp 
một dây cung CD (hai điểm c, D khống trùng với các điểm A, B và ba điềm 
c, o, D không thảng hàng). 

a) Đọc tên các cung có các đầu mút là hai trong số các điẻm A, B, c, D. 

b) So sánh độ dài của hai dãy AB và CD. 

c) Nếu láy n điểm (phân biệt) trên đường tròn đỏ ta có được bao nhiêu cung. 

8.3. Lấy ba điẻm A, B, c bất kì, không thẳng hàng, 
ve các đoạn thẳng AB, Bc> CA. 

a) Dừng compa để dựng đoạn MP = AB + BC. 

b) Dùng compa đè so sánh AC với AB + BC. 

§9. Tam giác 

40. Cho 4 điểm A, B, c, D trong đó 3 điẻm A, B, c thẳng hàng. 

a) Ve tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, c, D ; 

b) VỚI các tam giác có được, hãy điẻn vào bảng sau : 


Tên tam giác 

Tên 3 đỉnh 

Ten 3 góc 

Tên 3 cạnh 

A ABD 

A, B, D 

Â, B, 6 

AB, BD, AD, 










41. Cho 4 điểm A, B, c, D trong đó 
không có 3 điểm nào thẳng hàng. 
Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 
4 điẻm trên. Viết tèn các tam giác đó. 

42. Tính số tam giác có được trong 
hinh 22. 

Viết tên các tam giác đó. 



95 




43. Vẽ hình theo cách dìỄn đạt bàng lờí sau : 

Vẽ AABC Lấy M là điểm trong của AABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt 
các cạnh của AABC tương ứng tại các điểm N, p, Q. Vê ANPQ, Hỏi điểm M 
có nàm trong ANPQ hay không ? 

44. a) Vẻ AEDF, biết ED = 5cm, EF = 4cm. DF = 4cm ; 

b) Vẽ APMU, biết PM = 4cm, MU - 4cm, PƯ = 4cm ; 

c) Vẽ AART, biết AR = 5cm, RT = 4cm, AT = 3cm ; 

d) Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt ? 

Bàí tập bổ sung 

9.1. Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đày là sai 

a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác ; 

b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một căr nhau được gọi là tam giác ; 

c) Hỉnh gồm 3 đoạn thẳng đôi một cát nhau tạo ra 3 giao điểm (phân biệt) 
được gọi là tam giác ; 

d ) Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC ; 

e) Hình gồm 3 điểm khỏng thẳng hàng A, B, c được gọi là tam giác ABC ; 

0 Một điểm khỏng thuộc cạnh của tam giác ABC thì phải là đĩnh của tam 
giác đỏ ; 

g) Một điểm không phải là đỉnh của tam giác ABC thì phải năm trong tam 
giác đó ; 

h) Một điểm khòng nàm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam 
giác đó ; 

i) Hình gồm 3 góc được gọi la tam giác ; 

k) Hình gồm 3 góc mà các cạnh của nó đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điểm 
đuợc gọi là tam giác. 

9.2. Vẽ hình liên tiếp theo các cách diễn đạt sau đây 

a) Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm và CA = 6cm. 

b) Vẽ tiếp cấc điểm M, N. P tuxmg úng là trung điểm của các đoạn thẳng 
AB. BC CA. 


96 



c) Vồ tiếp tam giác MNP . 

d) Đọc tên, các đỉnh, các góc, các cạnh của những tam giác có 3 đình lay 
trong sô các điểm A, B, c, M, N, p. 

9.3. a) Vẽ tam giác ABM có AB = 5cm, BM = AM = 6,5cm ; 

b) Vẽ tiếp góc AMx kề bù với góc AMB ; 

c) Vồ tam giác AMC, sao cho MA ss MC và điểm c thuộc tia Mx ; 

d) So sánh MB, MA, MC ; 

e) Cho biết độ dài của đoạn tháng BC ; 

f) Đo và cho biết số đo của góc BAC ; 

g) Đo và cho biết độ dài của đoạn thảng AC. 

Bài tập ôn chương II 

Mỗi bùi sau đây đều có 4 lựu chọn ỉìi (Aị, (fìi (C) vù ị Dị nhung chỉ có ìììộĩ 
lựa chon đúng . Hãy chọn vào phương un nùi cm cho hí dũng. 

II.l. Cho nửa mặt phăng có bờ là đường tháng a va 3 đicm M, N« p (phàn biệt). 
Nếu hai điểm M, N khác phía với đuửng thảng a và hai điếm N, p 

(A) khác phía với dường tháng a thì hai điểm M, p khác phía với đường 
thẳng a; 

(B) cùng phía với đương thẳng a thì hai điểm M, p cùng phía vói đường 
thảng a ; 

(C) cùng phía với đưởng thảng a thì hai điểm M, p khác phía vói đường 
thầng a ; 

(D) cùng phía với đường thẳng a thì đôi một trong sá các điểm M, p, N khac 
phía với đuửng tháng a« 

IL2. Sò góc có trong hình dưọc tạo bởi 6 tia phân biệt, chung gốc bàng 
(A) 5 ; (B) 6 ; (C) 15 ; (D) 30. 

113. Biết ràng MNP = 180°, càu nào sau đây không đúng ? 

(A) Ba điểm M, N> p thảng hàng ; (B) Hai tia MP và MN đối nhau ; 

(C) Hai tia NP và NM đối nhau ; (D) MNP là góc bẹt. 


97 



114, Vẽ mOn = 3ỏ\ Vẽ tiếp góc 
nOp kề bù với góc nOm. Vê 
tiếp góc pot phụ với góc 
mOn và tia Ot ở trong góc 
pOn (h.bs>6). Khi đó, số đo 
của góc nOt bằng bao nhiêu ? 

(A)54‘\ (B; 72° ; 

11.5. Vẽ mOn - 64'. vẻ tiếp góc 
nOp kẻ bù với góc nOm. Vẽ 
tiếp Ox là tia phân giác của 
góc mOn. Vẽ tiếp Oy là tia 
phân giác cùa góc pOn 
(h.bs.7). Khi đó, số đo ciia 
góc xOy bằng bao nhiêu ? 

(A) 90° ; (B)58'\ 

11.6. Vè mòn = 100° (h.hs.8). Vẽ 
ciếp mOx = 90° va tia Ox ó 
trong góc mOn. Vẽ tiếp 
mOy = 10° và tia Oy ờ trong 
góc mOn. Vè tiếp Oz là tia 
phân giác của góc mOn. Khi 
đó số đo của góc xOz bàng 
bao nhicu ? 

(A) 10°; (B) 40° ; 

(C) 50°; (D)80°. 



Hình hs.6 

(O 90°; (D) 144". 



Hình bs. 7 

(0 36°; (D)116 n . 



Hinh bi.8 


II.7. Biết ràng hai góc mơn và nOp kề bù, hon nừa mOn = 5nOp. Khi đó 

(A) mOn = 30° và nOp = 150° ; (B) mOn = 150° và nOp = 30°; 

(C) mOn = 144° và nOp = 36°; (Dì mOn =: 36° và nOp = 144°. 


98 



1L8. Trên đường tròn tâm o bán kỉnh R (R > 0) lấy 5 điểm M, N, p, Q, s. Khi đó, 
số các cung có hai đầu mút lấy trong số các đièm đã cho bàng 

(A) 20 ; (B) 10 ; (C) 40 ; (D) 200. 


IL9. Cho hình bs.9 Khi đó 

(A) MP = MQ = MN = PQ ; 

(B) MP = MQ = NQ = NP ; 

(C) MP = MQ = NP = PQ ; 
ÍD) MP= MQ > NQ = NP. 


11.10. Tam giác MNP có 
MP = ÒCITL MN = 
PN = 5cm. Góc MNx 
kẻ bù với góc MNP 
Điẻm Q trcn tia Nx sao 
cho NQ = NM 
(h.bs.10). Khi đó. 
độ dài của đoạn thẳng 
PQ bằng 

(A) 5 ; (B) 6 ; 

ÍC)8: (D) 10. 



LÒI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP số 
§1. Nưa mặt phẳng 

L Cả hai đoạn thảng BA, BC đcu cát đường thảng a nên nếu B ở nửa mặt 
phảng I thì hai điểm c, A cùng ở trẽn nửa mặt phẳng II (II là nửa mặt phảng 
đối của nửa mặt phăng I). Do đó đoạn thẳng AC khổng cắt đường thảng a. 

I là nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm B. 

II là nửa mặt phảng bờ a không chứa điẻm B. 


99 



2 * 


Xem hình 23. 
a cát AC, AD, BC. ĐD. 
a không cắt AB. CD. 

3. Xem hình 24. 

Tia oc nàm giũa hai tia 
OA. OB. 

Tia OD khồng năm giữa 
hai tia OA. OB. 

4. a) Không ; 

b) Không ; 

c) Không ; 
đ) Khỏng. 

5. a) Hai tia BA. BC đòi nhau ; 

b) Tia BE nàm gìừy hai tia BA, BC ; 

c) Tía BD nam giữa hai tia BA, BC. 



Hình 23 



Đài ỉập bổ sung 

1-1. Vối mỗi ý của bài này có thế có nhiều trường họp vè hình vẽ. Chỉ yẻu càu 
HS vẻ đung một trưởng họp, chảng hạn (h.bs 11): 




Hình bs.ỉì 


100 



1.2. 1) => d); 2) => c) ; 3) a). 

1.3. Tia su năm giữa hai tia ST và sv 
Tia SU năm giữa hai tia ST và sw 
Tia SU nằm giừa hai tia ST và sx 
Tía s V nằm giữa hai tia ST và sw 
Tia sv nằm giừa hai tia ST và SX 
Tia sv nằm giửa hai tia sư và SW 
Tia $v nằm giữa hai tia sư và sx 
Tia sw nằm giữa hai tia ST và sx 
Tia sw nằm giũa hai tia sv và sx 
Tia sw nằm giữa hai tia sư và sx 

Chú ý : Nôì điểm s với 3 trong số n điểm đa cho trên đuờng thẳng q ta được 
một tia nằm giữa hai tia. Do đó nẾu có n > 2 điểm trên đường thẳng q thì có 
n(n - ])(n - 2): 6 tia năm giữa hai tia khác. 

§2. Góc 

6. Có tất cã ba góc : BAC , CAD . BAD . 

7. Có hai trường hợp hình vẽ. 

Xem hình 25 a, b. 



Góc 

Tên 

đỉnh 

Tên 

cạnh 

ôi 

0 

Ox. Oy 

Ô2 



Ô 3 





101 




8 / 

9. 

10 . 




Hình 26 


Bèi tập bổ sung 


2.1. Bài này có các góc là xAk, xAy, xAm, xAn, kAy, kAm, kAn, yAm, 
yAn, mAn. 

Học sính đọc từng góc. Chẳng hạn : Góc xAk (hoặc kAx), có đỉnh A, có các 
cạnh là Ax và Ak ; kí hỉệư là xAK hoặc kAx. 

Các góc còn lại, cho HS làm tirong tự. 

2.2. Với mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu 
HS vẽ đúng một trường hợp, chẳng hạn (h.bs.12): 



a) b) 




2.3. Trong bài này chĩ có 3 câu d), e) và k) là đúng, các câu còn lại là sai. 


] 02 



§3. Số đo góc 

11. c) xÂy < BÃC < BCD = BDC < 

12. Gọi o là gốc chung của hai kìm dồng hồ. Chẳng hạn lúc 3 giờ, kìm giở chì 
sò III, kỉm phút chỉ số XII, ta có góc IIĨOXII. Kiểm tra xem các góc 10II, 
IIOIII, IIIOÍV,... có bằng nhau hay không ? 

13. Kim phút và kim giờ tạo thành góc 0° lúc 12 giờ,... 

14. CED - 45°,... 

1 0 

15. 30.5° =30 ị = 30°30'= 1830\... 

2 

Bải tập bổ sung 

3.1. Trong bài này chỉ có 2 câu h) và i) là đúng, các câu còn lại là sai. 

3.2. a) Ta có các góc đỉnh o là: mOt, mOz, mOw, mOn, nOt, nOz, nOw, wOt, 
wOz, zOt. 

b) tOz = 45° ; 

c) mOn = 30° ; 

d) mOw = 90° và tOw = 90°; 

e) tOn = 150° và mOz = 135” ; 

f) tOm = 180°. 

3.3. a) Các góc đó đều cố số đo bằng 90°. 

b) x'Oy' =30”, x‘Oy = 150”, xOy' = 150°. 

§4, Khi nào thỉ xOy + yOz = xOz ? 

16. yOz=a°-b°. 

17. Pư là tia nằm trong góc LPM. 

18. KOB = 180°-45° = 135° ; 

ẤOI - 180° - 120° = 60° ; 

BÔẦ = 45° + 60° = 105°. 


103 



19. Có ba cách đo, chẳng hạn đo xOy , yOz suy ra xOz,... 

20. tcTv = 129‘ J - 39° = 90°. 

21. b) Có bằng. 

22. xOy + yOz = xOz. 

40° + 30° = 70° vậy xOz là góc nhọn 
40° + 50° = 90° vậy xOz là góc vuông 

23. Ấõc = 30° + 40° = 70° ; 

COB - 90° - 70° = 20°. 


Bàỉ tập bổ sung 

4.2. a) Các cặp góc kề nhau đỉnh o là: mOn và nOw : mOn và nOz ; mOn và 
nOt ; mOw và zOw ; mOw và tOw ; mOz và zOt : wOn và zOw ; wOn và 
tơw ; wOz và zOt. 

b) inOt = 180°; mOw = 90° ; nOw = 60°; wOz = 45°. 

c) mOn và nOw ; wOz và zOt. 

đ) mOn và nOt; wOm và wOt; mOz và zOt. 
e) mOn và nOt; wOm và wOt; mOz và zOt. 

4.3. Trong bài này chỉ có câu b) là đúng, các câu còn lại là sai. 

§5. Vẽ góc cho biết số do 

24. Ve tia Ox tùy ý, sau đó vẽ tia OI sao cho xO/ = 40° . 

25. ve theo hướng dăn trong đẻ bài. 

26. Làm theo huứng dẫn trong đẻ bài. 

27. Làm theo huóng dãn trong đề bài. 

28. * b) Quỹ đạo của điểm M được gọi là “cung chứa góc 40° *\ 


104 



29. b) ARN = 180° - 130° = 50° ; 
MRS = 180° - 130° = 50° ; 
MRN = 130° - 50° = 80°. 


Bàỉ tập bô sung 

5.1. Nhưhinh bs.13. 

A X 

Hình ÒS.Ỉ3 

5.2. Bài tập dạng này có nhièu trường hợp vè hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ 
đúng một trường hợp, rièng với các ý c\ đ) và e) chú ý có 2 trường hợp về 
hình v& ih.bs.14V 





5.3, Từ giả thiết ta VÊ được hình bs. 

Vì góc nOp kề bù với góc 
mOn suy ra góc mOp là góc 
bẹt. 

Vì mOn = 30° và gốc 
pOq phụ với góc mOn nên 
pOq = 60- 

Vì mOn = 30° và góc nOp kề 1 
Do tia Oq nằm trong góc nOp 1 
nOq + 60°= 150°, Từ đó nOq 



với góc mOn nên nOp = 150°. 
n nOp = nOq + qOp hay 
90°. 


p 


§6. Tia phân giác của góc 

30- Vẽ theo huớng dẫn của đẻ bài. 

31- e) tOy = 180° - 30° = 150°, 

tOz = 150° - 30° = 120°, 

..—_ _ 190° 

tOm = zOm - — - 60°, 

2 

tốm + xOt = 60° + 30° = 90°. 

Vậy Om là tia phân giác của góc bẹt xOy. 


b) xOz = 90° - yOz 

(1) 

ýơt = 90° - yOz 

(2) 

Từ(T) và (2) suy ra xOz = yOt. 

(3) 


106 



c) Gọi Om là tia phân giác của góc yOz : 


zOm = yOm 


yOz 


(4) 


Từ (3) và (4) suy ra : xOz 4- zOm = yOm 4- yOt. 


Vậy Om là tia phân giác của xOt. 

33. yOz = 80° - 30° = 50° 

_. -- 50 ° 

yOm = mOz = = 25° 

xOm = 30° + 25° = 55°. 

34. Có. 


Bải tập bổ sung 


Bài s6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Đáp án 

(B) 

(A) 

(C) 

(D) 


6.5 Trong bài này chỉ có câu d) là đúng, các câu còn lại là sai.- 



107 




Ta có mOz 4 zOx = mOx 
hay 30° 4 ỉoỉc =60°. 

Từ đó zOx = 30°. 

§8. Đường tròn 

35. a) CA = 2,5cm, DB = l,5cm ; 

b) Vì 1 năm giữa A, B và IA = IB (=l,5cm) ; 

c) KB = AB - AK = 3cm - 2,5cm = 0.5cm. 

36. AB = MN 

AB < CD < EG> 

37. Dùng compa “chuyển" các đoạn thảng AB, CD, EG lẽn một đường thẳng 
sao cho mút c trùng mút B, mút E trùng mút D. Đo đoạn thẳng AG, ta có 

AG = AB 4 CD 4 EG = 6cm. 


38. h) IA = 1B‘= K5cm. 

Đài tập bo sung 

8.1. Sau khi vẽ ta được hình bs.17, 

Khi đó. các đoạn thẳng : AB, BC, CD, 
DE, EF, FG. GB bàng nhau (vì cùng 
bằng bán kính). 


8.2 Giả sử vẽ được như hình bs, 18. 

a) Khi đó, có các cung là : AC nhỏ, AD nhỏ, AB hay cung ACDB, BA 
(cung nủa đuừng tròn khổng đi qua c và D), ABD 

hay cung AD lớn, ABDC hay cung AC lớn, BD nhỏ, BC nhỏ, BAC hay 
cung BC lớn, BACD hay cung BD lớn, CD nhỏ, CABD hay CD lớn. 



108 



D 


b) Dùng compa so sánh được CD < AB. 

c) Với hai điểm (phân biệt) trên một 
đưửng tròn ta có được 2 cung có mút là 
hai điểm đó. Với n điểm (phân biệt) cho 
trước tiến một đường tròn, thì cứ lấy 2 
trong số n điểm đó ta đưực 2 cung, vì 
vậy có tất cả n(n - 1) cung trên đường 
tròn đó. 



Hình bs.ỉS 


8.3. Ve đường thẳng k không cắt các 
Lấy một điểm M trên đường thẳ 

a) Dùng compa dựng đoạn 
thẳng MN = AB ; dựng tiếp 
đoạn thẳng NP = BC (điểm 
N nằm giữa hai điẻm M, P). 
Khi đó, ta có MP = AB 4 - BC. 

b) Tiếp tục, dùng compa dựng 
Q nằm giữa hai điểm M, p tức 


đoạn thẳng AB, BC, CA (xem hình bs.19). 



►ạn thẳng MỌ = AC. Khi đó thấy ngay điểm 
MQ < MP> từ đó suy ra AC < AB + BC. 


§9. Tam giác 

40. a) Ve được tất cả 3 tam giác : AABD, AACD, ABCD. 


41. Có tát cả 4 tam giác. 

42. Có tất cả 8 tam giác. 

43. Có. 


A 



44. d) Tam giác ở câu a có hai cạnh bằng nhau. 
Tam giác ở câu b có ba cạnh bằng nhau. 
Tam giác ở câu c có góc ATR vuồng. 


109 



9*3. Sau khi vẽ ta được hình bs.21. 

• Ta có MA = MB = MC = 6,5cm. 

• Do c thuộc tia đối B 
của tia MB nên điểm 
M ở giữa hai điểm B, c 
đổng thời MB = MC = 

6.5cm nên M là trung 
điểm của BC Từ đỏ 
BC= 13cm. 

• Dùng thước đo góc, x 

. . Íf77< f\r\° H)nh bs.2l 

ta có BAC - 90 . 

• Sau khi đo đoạn thẳng AC có độ dài là 12cm. 



Đài tập ôn tập chương II 


Bài số 

II.l. 

II.2. 

IU. 

II.4. 

II.5. 

11.6. 

II.7. 

II.8. 

n.9. 

11.10. 

Đáp án 

(C) 

(O 

(B, 

(C) 

(A) 

ÍB) 

(B) 


(B) 

(D) 


110 





MỤC LỤC 


PHẦN SỐ HỌC Trang 


Chuông /// 


PHẢN SỐ 

Đề bài 

Lời giải, chỉ dẫn 



hoặc đốp số 

§1. Mở rộng khái niệm phân số 

5 

42 

§2. Phân số bằng nhau 

7 

43 

§3. Tính chát cơ bản của phân số 

8 

45 

§4. Rút gọn phân số 

10 

47 

§5. Quy đổng mẫu nhiều phân số 

12 

49 

§6. So sánh phân số 

14 

51 

§7. Phẻp cộng phân số 

17 

55 

§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 

19 

56 

§9. Phép trừ phần sộ 

21 

57 

§10. Phép nhân phân số 

25 

61 

§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 

27 

63 

§12- Phép chia phân số 

29 

65 

§13. Hỗn số. Số thập phân. Phán trăm 

31 

68 

§14. Tìm giả trị phân số của một số chơ trước 

34 

70 

§15. Tìm một số biết giá trị một phốn số của nó 

35 

71 

§16. Tìm tỉ số của hai sổ 

37 

73 

§17. Biểu đồ phần trăm 

38 

75 

Bài tập ôn chương III 

40 

76 

PHẦN HÌNH HỌC 



Chuông li 



Góc 

Để bài 

Lòi giải, chỉ dẫn 



hoặc đáp số 

§1. Nửa mặt phảng 

80 

99 

§2. Góc 

82 

101 

§3. s 6 đo góc 

84 

103 

§4. Khi nào thì xOy + vOz = xOz ? 

86 

103 

§5. Vẽ góc cho biết số đo 

89 

104 

§6. Tía phán gỉác cùa góc 

90 

106 

§7. Thực hành đo góc trôn mặt đất 

92 


§8. Đường tròn 

93 

108 

§9. Tam giác 

95 

109 

Bài tập ôn chương II 

97 

110 


111 



Chịu trách nhiệm xuất hàn : Chù lịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lần dầu : 
Biên ĩập tái hàn : 
Biên tập kĩ thuật và trình bày : 

Trình bày bìa : 
Sửa bàn in : 
Ché hân - 


NGUYỄN MINH LÝ ■ TRẦN HỮU NAM 
NGUYỄN NGỌC TÚ - NGUYÊN THỊ THANH 
NGUYỄN THANH THUÝ 
BÙI QUANG TUẤN 
NGUYỄN NGỌC TÚ 

CÒNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHẤT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP HAI 

Mã số: 2B604T1 

In: 30.000 bản, (QĐ 14BT/KH11) khổ 17 X 24 em, tại Nhà in Bắc Kạn 
Sô' in 490/LSX/NI ngày 08/6/2011. số ĐKKH xuất bản: 01-2011/CXB/749-1235/GD 
In xong nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2011. 



HƯAN CHUƠNG Hổ CHl MINH 


VƯONG MltN KIM CƯONG 
CHÀT LƯỢNG QUỒC TỀ 



SACH BAI TẬP LỚP 6 


1. Bài tập Ngữ Văn 6 (tập một, tập hai) 

2. Bãi tập Toán 6 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 6 

4. Bài tập Tiếng Anh 6 

5. Bái tập Tiếng Pháp 6 

6. Bai tập Tiếng Nga 6 


Ban đoc co thé mua sach tai 

• Cac Còng ty Sách - rhiếỉ b| trưcrng học ử cảc địa phương 

• ('õng !y CP Dâu tư va Phai triển Giáo dục Ha NỘI. 187EỈ Giang vỏ. rp Ha NỘI. 

• Công ty CP Dâu tư \a Phai triẽn Giảo duc Phương Nam. 231 Nguyên Vàn Cừ. Quân 5, TP. HCM 

• ( ỏng ly CP Dãu tư \a Phai triền Giao dục E)ã Năng. 1 5 Nguyễn chi l hanh. TP Đã Nẩng 

hoac cac cưa hang sach cua Nha xuảt ban Giao duc Việt Nam : 


l ai IP Ha NÔI: 


1 ại IP Dà Nâng 
TạiTP Hò ChI Minh 


I8 7 (iiang vỏ . 232 Tảy s<tn . 2? Trâng Tièn . 

25 Han Í huvcn . 321 Knn Mă . 

14 3 Nguyền Khảnh Toàn . h7B c ưa Bàc. 

7 N Pasteur , 247 Hãi Phông 

104 Mỉii l h| l ựu . 2A Dmh 1 lên Hoàng. Quận 1 : 


240 Iràn Binh lrọng ; 231 Nguycn Vân Cũ.Uuãn 5. 
Tụi TP. Cân rhơ 5 5 Dường 30 4 

Tại Website ban sách trưc tuyến sach24.vn 


NVehsíte: «ww.n\hgd.\n 


934994 


022811 


Giá: 8-000đ 



















